

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 





NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 








Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


TRẦN VĂN HẠO (Tổng Chủ biên) - vù TUẤN (Chủ biên) 
DOÃN MINH CUỜNG - ĐỖ MẠNH HÙNG - NGUYÊN TIẾN TÀI 



NHÀ XUẤT BẢN GỈÁO DỤC VIỆT NAM 




NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý KHI sử DỤNG SÁCH GIÁO KHOA 


1. Những kí hiệu thường dùng 

^ : Phần hoạt động của học sinh. 

2. Về trình bày, sách giáo khoa có hai mảng : mảng chính và mảng phụ. 

Mảng chính gồm các khái niệm, định nghĩa, định lí, tính chất,... và 
thường được đóng khung hoặc có đường viền ở mép. Mảng này được 
in thụt vào trong. 


Chịu trách nhiệm xuất bản : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Biên tập NGUYÊN quý thao 

Biên tập lán dầu NGUYÊN KIM THƯ- LÊ THỊ THANH HANG 
Biên tập tái bân : LÊ THỊ THANH HANG 
Biên tập kĩ thuật : NGUYÊN THỊ THANH HẢI 
Trình bày bìa : BÙI QUANG TUẤN 
Sửa bàn in : LÊ THỊ THANH HANG 

Chế bân CÔNG TY CP THIẾT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


ĐẠI SỐ 10 

Mã số: CH001T0 

Số đăng kí KHXB : 01-2010/CXB/550-1485/GD 

In 100.000 cuốn, (ST) khổ 17 X 24cm. tại Công ty 
cổ phẩn in - vật tư Ba Đinh Thanh Hóa. Số in: 59. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 1 năm 2010. 


mỂnn OỀ. TẾP TIƠP 



Chươn 


mprm OỂ. TẠP pợp 


Chương này củng cố, mở rộng hiểu biết của học sinh vé 
Lí thuyết tập hợp đâ được học ở các lớp dưới; cung cấp 
các kiến thức ban đầu vê lôgic và các khái niệm 
sô' gấn đúng, sai số tạo cơ sở để học tập tốt các chương 
sau ; hình thành cho học sinh khả năng suy luận có lí, khả 
năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đé một cách Chĩnh xác. 





1 


(C MỆNH ĐỂ 



I - MỆNH ĐỀ. MỆNH ĐỀ CHỨA BIÊN 




Ấlìn U inh a 'hV.r„hA ( r' 

r \Nhin vào hai bức tranh ở trên, hãy đọc và so sánh các câu ở bên trái và bên phải. 


Các câu ở bên trái là những khẳng định có tính đúng hoặc sai, còn các 
câu ở bên phải không thể nói là đúng hay sai. Các câu ở bên trái là những 
mệnh đề , còn các câu ở bên phải không là những mệnh đề. 



4 2 

/ * Nêu ví dụ về những câu là mệnh đề và những câu không là mệnh đề. 


2. Mệnh đề chứa biến 

Xét câu "n chia hết cho 3". 

Ta chưa khẳng định được tính đúng sai của câu này. Tuy nhiên, với mỗi giá 
trị của n thuộc tập số nguyên, câu này cho ta một mệnh để. Chẳng hạn 


4 







Với n = 4 ta được mệnh đề "4 chia hết cho 3" (sai). 

Với n = 15 ta được mệnh đề "15 chia hết cho 3" (đúng). 

Xét câu "2 + n = 5". 

Cũng như trên, ta thấy với mỗi giá trị của n thuộc tập sô nguyên ta được 
một mệnh để. Chẳng hạn 

Với n = 1 ta được mệnh để "2+1=5" (sai). 

Với n = 3 ta được mệnh đề "2 + 3 = 5" (đúng). 

Hai câu trên là những ví dụ về mệnh đề chứa biến. 

3 

Xét câu "x > 3". Hãy tìm hai giá trị thực của X để từ câu đã cho, nhận được môt 
mệnh đề đúng và một mệnh đề sai. 

II - PHỦ ĐỊNH CỦA MỘT MỆNH ĐỀ 

Ví dụ 1. Nam và Minh tranh luận vể loài dơi. 

♦ * 

Nam nói "Dơi là một loài chim". 

Minh phủ định "Dơi không phải là một 
loài chim". 

Để phủ định một mệnh đề, ta thêm (hoặc 
bớt) từ "không” (hoặc "không phải") vào 
trước vị ngữ của mệnh đề đó. 

Kí hiệu mệnh đề phủ định của 

mệnh đê p là p, ta có 
• * 

p đúng khi p sai. 

p sai khi p đúng. 




Ví dụ 2 

p : "3 là một số nguyên tố" ; 

p : "3 không phải là một số nguyên tố". 
Q : "7 không chia hết cho 5" ; 

Q: "7 chia hết cho 5". 


5 



Al. 

k “Hãy phủ định các mệnh đề sau. 

p : "ti là một số hữu tỉ" ; 


Q : "Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba". 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề trên và mệnh đề phủ định của chúng. 


III - MẸNH ĐE KEO THEO 

Ví dụ 3. Ai cũng biết "Nếu Trái Đất 
không có nước thì không có sự sống". 

Câu nói trên là một mệnh đề dạng "Nếu 
p thì <2", ở đây p là mệnh đề "Trái Đất 
không có nước", Q là mệnh để "(Trái 
Đất) không có sự sống". 

Mệnh đề "Nếu p thì Q" dược gọi là mệnh dề kéo theo, và 
kí hiệu là p => Q. 

Mệnh đề p => Q còn được phát biểu là "P kéo theo Q" hoặc "Từ p suy ra Q". 

5 

Từ các mệnh đề 

p : "Gió mùa Đông Bắc về" 

Q : "Trời trở lạnh" 
hãy phát biểu mệnh đề p => Q. 

II Mệnh đê p => Q chỉ sai khi p đúng và Q sai. 

Như vậy, ta chỉ cần xét tính đúng sai của mệnh đề p => Q khi p đúng. 
Khi đó, nếu Q đúng thì p => Q đúng, nếu Q sai thì p => Q sai. 

Ví dụ 4 

2 2 ,, .' 

Mệnh đề "-3 < -2 => (-3) < (-2) " sai. 

Mệnh đề " V3 < 2 => 3 < 4" đúng. 

Các định lí toán học là những mệnh đề đúng và thường có dạng p => Q. 
Khi đó ta nói 

p là giả thiết, Q là kết luận của định lí, hoặc 
p là điều kiện đủ để có Q, hoặc 
Q là điều kiện cặn dể có p. 




6 


Ấ*. .. 

V ^Cho tam giác ABC. Từ các mệnh đề 

p : "Tam giác ABC có hai góc bằng 60° M 
Q : "ABC là một tam giác đều". 

Hãy phát biểu định lí p => Q. Nêu giả thiết, kết luận và phát biểu lại định lí này dưới 
dạng điều kiện cần, điều kiện đủ. 


IV - MỆNH ĐỀ ĐẢO - HAI MỆNH ĐỀ TƯƠNG ĐƯƠNG 

ẰL, 

" * Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề dạng p => Q sau 

a) Nếu ABC là một tam giác đều thì ABC là một tam giác cân. 

b) Nếu ABC là một tam giác đều thì ABC là một tam giác cân và có một góc bằng 60°. 
Hãy phát biểu các mệnh đề Q => p tương ứng và xét tính đúng sai của chúng. 

II Mệnh đề Q=> p được gọi là mệnh đề đảo của mệnh đề p => Q. 
Mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng không nhất thiết là đúng. 

Nếu cả hai mệnh đé p => Q và Q => p đều đúng ta nói p và Q là 

hai mệnh đề tương đương. 

Khi đó ta kí hiệu p <=> Q và đọc là 
p tương đương Q, hoặc 
p là điều kiện cần và đủ để có Q, hoặc 
p khi và chỉ khi Q. 

Ví dụ 5. a) Tam giác ABC cân và có một góc 60° là điều kiện cần và đủ để 
tam giác ABC đều. 

b) Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai 
góc còn lại. 

V - KÍ HIỆU V VÀ 3 

Ví dụ 6. Câu "Bình phưcmg của mọi số thực đều lớn hcm hoặc bằng 0" là 
một mệnh đề. Có thể viết mệnh đề này như sau 

Vjc e K : Jt 2 > 0 hay X 2 > 0, Vx e K. 

Kí hiệu V đọc là "với mọi". 


7 



8 

Phát biểu thành lời mệnh đề sau 

Vrt e z : n + 1 > n. 

Mệnh đề này đúng hay sai ? 

Ví dụ 7. Câu "Có một số nguyên nhỏ hơn 0" là một mệnh đề. Có thể viết 
mệnh đề này như sau 

3 ne z : n < 0. 

Kí hiệu 3 đọc là "có một" (tồn tại một) hay "có ít nhất một" 
(tồn tại ít nhất một). 

9 

Phát biểu thành lời mệnh đề sau 

3x G z : X 2 = X. 

Mệnh đề này đúng hay sai ? 


Ví dụ 8 


Nam nói "Mọi số thực đều có bình phương khác 1". 

Minh phủ định "Không đúng. Có một số thực mà bình phương của nó bằng 1, 
chẳng hạn số 1". 

Như vậy, phủ định của mệnh đề 

p : "Vxe R : X 2 * 1", 


là mệnh đề 



"3xe R :x 2 



10 

Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau 

p : "Mọi động vật đều di chuyển được". 

Ví dụ 9 

Nam nói "Có một số tự nhiên n mà 2n = r\ 

Minh phản bác "Không đúng. Với mọi số tự nhiên n, đều có 2 n± 1". 
Như vậy, phủ định của mệnh đế 


p : "3 n e N : 2n = 1" 



là mênh đề 


p : "V«€ N : 2 ri* 1". 


Ằ" ...... 

" * Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau 

p : "Có một học sinh của lớp không thích học môn Toán". 


Bài tập 

1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến ? 

a) 3 + 2 = 7; b) 4 + JC = 3 ; 

c) X + y > 1 ; d) 2 - \/5 < 0. 

2. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh để sau và phát biểu mệnh để phủ định 
của nó. 

a) 1794 chia hết cho 3 ; b) y/ĩ là một số hữu tỉ ; 

c) 71 <3,15'; d) 1-1251 < 0. 

3. Cho các mệnh đề kéo theo 

Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a + b chia hết cho c (ứ, b, c là những 
số nguyên). 

Các sô nguyên có tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 5. 

Tam giác cân có hai đường trung tuyến bằng nhau. 

Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau. 

a) Hãy phát biểu mệnh để đảo của mỗi mệnh đề trên. 

b) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện đủ". 

c) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần". 

4. Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiên cần 
và đủ” 

a) Một số có tổng các chữ sô chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại. 

b) Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và 
ngược lại. 

c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức 
của nó dương. 


9 



5. Dùng kí hiệu V, 3 để viết các mệnh đề sau 

a) Mọi số nhân với 1 đều bằng,chính nó ; 

b) Có một sô' cộng với chính nó bằng 0 ; 

c) Mọi số cộng với số đối của nó đều bằng 0. 

6. Phát biểu thành lời mỗi mệnh để sau và xét tính đúng sai của nó 

a) Vx £ M : X 2 > 0 ; b) 3n £ N : n 2 = n ; 

c) V/7 £ N : n < 2n ; d) 3* £ R : X < — • 

X 

7. Lập mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xét tính đúng sai của nó 

a) Vrt £ N : n chia hết cho n ; b) 3* £ Q : X = 2 ; 

c) Mx £ R : X < X + 1 ; d) 3x £ R : 3x = X 2 + 1 . 



TẬP HỢP 

• * 


I - KHÁI NIỆM TẬP HỢP 


1. Tập hợp và phần tử 

/^Nêu ví dụ về tập hợp. 

Dìing các kí hiệu £ và Ế để viết các mệnh đề sau. 

a) 3 là một số nguyên ; b) Jĩ không phải là số hữu tỉ. 

Tập hợp (còn gọi là tập) là một khái niệm cơ bản của toán học, không 
định nghĩa. 

Giả sử đã cho tập hợp A. Để chỉ a là một phần tử của tập hợp A, ta viết a £ A 
(đọc là a thuộc A). Để chỉ a không phải là một phần tử của tập hợp A, ta viết 
aM (đọc là a không thuộc A). 


2. Cách xác định tập hợp 



2 

Liệt kê các phần tử của tập hợp các ước nguyên dương của 30. 


10 



Khi liệt kê các phần tử của một tập hợp, ta viết các phần tử của nó trong 
hai dấu móc {.}, ví dụ A = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30). 

3 

A 1 2 

Tập hợp B các nghiệm của phương trình 2x - 5x + 3 =-. 0 được viết là 

B={x E R l2x 2 -5jr+3=0). 

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp B. 

Một tập hợp có thể được xác dinh bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho 
các phần tử của nó. 

Vậy ta có thể xác định một tập hợp 
bằng một trong hai cách sau 

a) Liệt kê các phần tử của nó ; 

b) Chỉ ra tính chất đặc trưng cho 
các phần tử của nó. 

Người ta thường minh hoạ tập hợp bằng một hình 
phẳng được bao quanh bởi một dường kín, gọi là 
biểu đồ Ven như hình 1. 

3. Tập hợp rỗng Hình 1 

' ^Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp 

/4 = (x e R IX 2 + Jt + 1 = 0). 

Phương trình X + X + 1 = 0 không có nghiệm. Ta nói tập hợp các nghiệm 
của phương trình này là tập hợp rỗng. 

I Tập hợp rỗng, kí hiệu là 0, là tập hợp không chứa phần tử nào. 

Nếu A không phải là tập hợp rỗng thì A chứa ít nhất một phần tử.' 

A * 0 <3- 3x : X e A. 

II - TẬP HỢP CON 

4 * __ 

Biểu đổ minh hoạ trong hình 2 nói gì về quan hệ giữa tập 
hợp các số nguyên z và tập hợp các số hữu tỉ Q ? Có 
thể nói mỗi số nguyên là một số hữu tỉ hay không ? 





11 




Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp B 
thì ta nói A là một tập hợp con của B và viết A c B (đọc là A 
chứa trong B). 

Thay cho A c B, ta cũng viết B D A (đọc là B chứa A hoặc B bao hàm A) 
(h.3a). Như vậy 


A c B <=> (Vx : X e 



Hình 3 


A 



Nếu A không phải là một tập con của B, ta viết A <x B. (h.3b) 

Ta có các tính chất sau 

a) A c A với mọi tập hợp A ; 

b) Nếu A c B và B c c thì A c c (h.4) ; 

c) 0 c A với mọi tập hợp A. 



Hình 4 


III - TẬP HỢP BẰNG NHAU 


&6 

/^Xét hai tập hợp 

A = ịn e N I n là bội của 4 và 6} 

B = ( n e N I n là bội của 121. 
Hãy kiểm tra các kết luận sau 
a) A cB ; b) B c A. 


Khi A c B và B c A ta nói tập hợp A bằng tập hợp B và viết là 
. A=B. 

Như vậy 

A = B <=> (V* : X € A X € B). 


12 



Bài tộp 

1. a) Cho /4 = {X G N I X < 20 và X chia hết cho 3}. 

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp A. 

b) Cho tập hợp B = {2,6, 12, 20, 30}. 

Hãy xác định B bằng cách chỉ ra một tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. 

c) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp các học sinh lớp em cao dưới lm60. 

2. Trong hai tập hợp AvàB dưới đây, tập hợp nào là tập con của tập hợp còn lại ? 
Hai tập hợp A và B có bằng nhau không ? 

a) A là tập hợp các hình vuông 
B là tập hợp các hình thoi. 

b) A = {n G N I n là một ước chung của 24 và 30} 

B = {n € N I n là một ước của 6}. 

3. Tìm tất cả các tập cori của tập hợp sau 

a) A = ịa, b) ; 

b) B= {0, 1,2}. 


CÁC PHÉP TOÁN TÂP HƠP 


I - GIAO CỦA HAI TẬP HỢP 



A = ịn € N I n là ước của 12) 

B = { n € N I n là ưác của 18). 

a) Liệt kê các phần tử của A và của B ; 

b) Liệt kê các phần tử của tập hợp c các ước chung của 12 và 18. 

Tập hợp c gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B được 
I gọi là giao của 4 vờ B. 




Kí hiệu c - A r '- B (phần gạch 

chéo trong hình 5). Vậy 
A n B = {X I € A và e 5} 


X e A n B o 


X e A 
X e B. 


II - HỢP CỦA HAI TẬP HỢP 



A n B 
Hình 5 


ẤL.,. .. . 

r N Giả sử A f B lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi Toán, giỏi Văn của lớp 10E. Biết 
A = {Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt) ; 

B = {Cường, Lan, Dũng, Hồng, Tuyết, Lê). 

(Các học sinh trong lớp không trùng tên nhau.) 

Gọi c là tập hợp đội tuyển thi học sinh giỏi của lớp gồm các bạn giỏi Toán hoặc 
gỉỏi Văn. Hây xác định tập hợp c. 


Tập hợp c gồm các phần tủ thuộc A 
hoặc thuộc B được gọi là hợp của A 
và B. 


Kí hiệu C = AuB (phần gạch 
chéo trong hình 6). Vậy 

AujB={jc|jc€ì 4 hoặc ‘X € B} 


X € A u B o 


X G A 
X € B, 



AuB 
Hình 6 


III - HIỆU VÀ PHẦN BÙ CỦA HAI TẬP HỢP 

ũ* .. 

Ịr ^ Gỉả sử tập hợp A các học sinh giỏi của lớp 10E là 

A = (An, Minh, Bảo, Cường, Vinh, Hoa, Lan, Tuệ, Quý). 

Tập hợp B các học sinh của tổ 1 lớp 10E là 

B = {An, Hùng, Tuấn, Vinh, Lê, Tâm, Tuệ, Quý). 

Xác định tập hợp c các học sinh giỏi của lớp 10E không thuộc tổ 1. 

Tập hợp c gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B gỡi 
là hiệu của A và B. 


14 











Kí hiệu c = A\ B (phần gạch 
chéo trong hình 7). Vậy 

A\B = {JC IJC e /4 vàJC Ể B) 

[x 6 A 

V e A \ B <=> < 

X Ể B. 

V. 



Khi B c A thì A \ B gọi là phần 

bù của B trong A, kí hiệu C A B 
(phần gạch chéo trong hình 8). 


Bài tập 



Hình 8 


1. Kí hiệu CPÌ là tập hợp các chư cái trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN", í^là tập hợp 
các chữ cái trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM". Hãy 
xác định ci n 2?, c£ u CB, CPÌ \ <2, 2\ C7Í. 



Vẽ lại và gạch chéo các tập hợp A n B 
hợp sau. 




A u B, A \ B (h. 9) trong các trường 



c) d) 


Hình 9 


3. Trong số 45 học sinh của lớp 10A có 15 bạn được xếp loại học lực giỏi, 20 bạn 
được xếp loại hạnh kiểm tốt, trong đó có 10 bạn vừa học lực giỏi, vừa có hạnh 
kiểm tốt. Hỏi 


a) Lớp 10A có bao nhiêu bạn được khen thưởng, biết rằng muốn được khen 
thưởng bạn đó phải học lực giỏi hoặc có hạnh kiểm tốt ? 

b) Lớp 10A có bao nhiêu bạn chưa được xếp loại học lực giỏi và chưa có 
hạnh kiểm tốt ? 

4 . Cho tập hợp A, hãy xác định A n A, A u A, A n 0, A u 0, C Á A , C A 0. 


15 



CÁC TẬP HỢP SỐ 


I - CÁC TẬP HỢP SỐ ĐÃ HỌC 


Vẽ biểu đồ minh hoạ quan hệ bao hàm của các tập hợp sô' đã học. 


1. Tập hợp các Số tự nhiên N 

N = {0, 1, 2, 3,...} ; 

N* = {1,2, 3,...}. 


2. Tập hợp các số nguyên z 

z = {...,-3,-2,-1,0, 1,2,3,...}. 

Các sô' -1, -2, -3, ... là các sô' nguyên âm. 

Vậy z gồm các sô' tự nhiên và các sô' nguyên âm. 

3. Tập hợp các số hữu tỉ Q 


Số hữu tỉ biểu diễn dược dưới dạng một phân sô' 4 trong dó a, b e z, b * 0. 

b 

Hai phân sô' và — biểu diễn cùng một sô' hữu tỉ khi và chỉ khi ad = bc. 

b d 

Sô' hữu tỉ còn biểu diễn dược dưới dạng sô' thập phân hữu hạn hoặc vô hạn 
tuần hoàn. 


Ví dụ 1. - = 1,25 
4 

4 =0,41(6). 


16 



4. Tập hợp các số thực R 

Tập hợp các số thực gồm các sô thập phân hữu hạn, ■ • 

không tuần hoàn. Các số thập phân vô hạn không tuần hoàn gọi là số vô tỉ. 


Ví dụ 2. a= 0,101101110 ... (số chữ số 1 sau mỗi chữ số 0 tăng dần) là 
một số vô tỉ. 

. ì 

Tập hợp các sô' thực gồm các số hữu tỉ và các sô' vô tỉ. 

Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số và ngược lại (h.10). 




4 - 

0 


Hình J0 


i -w-1-► 

1 i 2 

2 


II - CÁC TẬP HỢP CON THƯỜNG DÙNG CỦA R 


Trong toán học ta thường gặp các tập hợp con sau đây của tập hợp các sô' 


thực R (h.l 1). 

Khoảng 

(a\b) = {xe R \a<.x<b} 

a b 

(|a ; +°°) = {X e R I a <x} /////////////)( -* 

(-00 ;í)) = Ịis R \ x<b}. - 

Đoạn b 

[a;b] = {xe R \a<x<b}. 

Nửa khoảng 

[a-b) =|I 6 l|fl<Kfc| 

a b 

(, a\b ] ={xeR\ơ<x<b) tnttHmm ị - 

a b 

[a ; +°°) = |re R I a < X} ////////////// [-► 

a 

(-00 \b] = {xe R I x< b). - ]/////////// » 

b 


Hình ỉ 1 

Kí hiệu +°° đọc là dương vô cực (hoặc dương vô cùng), kí hiệu -co đọc là 
âm vô cực (hoặc âm vô cùng). 


£>A' SO 


J A 


ì 



Ta có thê viêt ]R — (—00 ; +00 ) và gọi là khoảng (—00 ;+oo). 
Với mọi sô thực X ta cũng viết -00 < X < +00. 


Bài tộp 


, Xác định các tập hợp sau và biểu diên chúng trên trục sô 


1. a) [-3 ; 1) u (0 ; 4] ; 

c) (-2 ; 15) u (3 ; + 00 ); 

e) (-00 ; 1) u (-2 ; +oo). 

2. a) (-12 ; 3] n [-1 ; 4] ; 
c) (2 ; 3) n [3 ; 5) ; 

3. a) (-2 ; 3)\ (1 ; 5); 

c) M \ (2 ; +co) ; 


b) (0;2]u[-1 ; 1); 
d) -1 u [-1 ; 2) ; 

V 3 J 


b) (4 ; 7 )n (-7 ; -4); 

d) (-00 ; 2] n [-2 ; +co) 

b) (-2 ; 3) \ [1 ; 5); 
d) M \ (-00 ; 3]. 


BẠN CÓ BIẾT 




G cAN-TO 
(Georg Perdinand 
Ludv/ỉg Philipp Cantor 
ỉ 845 -1918} 


Can-to là nhà toán học Đức gốc Do Thái. 

Xuất phát từ vỉệc nghiên cứu các tập hợp vỏ hạn và các số 
siêu hạn, Can-to đã đặt nền móng cho việc xây dựng Lí thuyết 
tập hợp. 

Lí thuyết tập hợp ngày nay không những là cơ sở của toán 
học mà còn là nguyên nhân cùa việc rà soát lại toàn bộ cơ sở 
lôgic của toán học. Nó có môt ảnh hưởng sâu sắc đến toàn 
bộ cấu trúc hiện đại của toán học. 

Từ những năm 60 của thế kỉ XX, tập hợp được đưa vào giảng 
dạy trong trường phổ thông ở tất cả các nước. Vì công lao to 
lớn của Can-to đối với toán học, tên của ông đã được đặt cho 
một miệng núi lửa trên Mặt Trăng. 


18 









SỐ GẦN ĐÚNG. SAI số 


I - số GẦN ĐÚNG 

Ví dụ 1. Khi tính diện tích của hình tròn bán kính 

* . ' 2 
r = 2 cm theo công thức s = nr (h. 12), 

Nam lấy một giá trị gần đúng của n là 3,1 và 
được kết quả 

5 = 3,1 .4 = 12,4 (cm 2 ). 

Minh lấy mật giá trị gần đúng của n là 3,14 và 
được kết quả 

s = 3,14.4 = 12,56 (cm 2 ). 

Vì 71 = 3,141592653 ... là một sô thập phân vô hạn không tuần hoàn, nên ta 
chỉ viết được gần đúng kết quả phép tính n.r bằng một số thập phân hĩru hạn. 

ầ 1 

N Khi đọc các thông tin sau em hiểu đó 
là các số đúng hay gần đúng ? 

Bán kính đường Xích Đạo của Trái Đất là 
6378 km. 

Khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất 
là 384 400 km. 

Khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất 
là 148 600 000 km. 

Để đo các đại lượng như bán kính đường Xích Đạo của Trái Đất, khoảng cách 
từ Trái Đất đến các vì sao,... người ta phải dùng các phương pháp và các 
dụng cụ đo đặc biệt. Kết quả của phép đo phụ thuộc vào phương pháp đo 
và dụng cụ được sử dụng, vì thế thường chỉ là những số gần đúng. 

Trong đo đạc, tính toán ta thường chỉ nhận được các sô gần đúng. 

II - SAI SỐ TUYỆT ĐỐI 

1. Sai sô tuyệt đối của một sô gần đúng 

Vi dụ 2. Ta hãy xem trong hai kết quả tính diện tích hình tròn (r = 2 cm) 

của Nam (S = 3,1 . 4 = 12,4) và Minh (S = 3,14.4 = 12,56), kết quả nào 
chính xác hơn. 




Hình ì 2 


19 






Ta thấy 3,1 < 3,14 < TU, 
do đó 3,1 . 4 < 3,14.4 < TU . 4 
hay 12,4 < 12,56 < s = TU . 4. 

Như vậy, kết quả của Minh gần với kết-quả đúng hơn, hay chính xác hơn. 
Từ bất đẳng thức trên suy ra 

I s- 12,561 <\s- 12,4|. 


Ta nói kết quả của Minh có sai số tuyệt đối nhỏ hơn của Nam. 


Nếu a là số gần đúng của sô' đúng a thì A a = 


a - a\ được gọi là 


sai số tuyệt đối của số gần đúng a. 


Độ chính xác của một sô gần đúng 

Ví dụ 3. Có thể xác định được sai số tuyệt đối của các kết quả tính diện 
tích hình tròn của Nam và Minh dưới dạng số thập phân không ?' 

Vì ta không việt được giá trị đúng của s = TU. 4 dưới dạng một số thập phân 
hữu hạn nên không thể tính được các sai số tuyệt đối đó. Tuy nhiên, ta có 
thể ước lượng chúng, thật vậy 

3,1 < 3,14 < TU < 3,15. 

Do đó 12,4 < 12,56 <s< 12,6. 

Từ đó suy ra I s - 12,56| < 112,6 - 12,56| = 0,04 

\s- 12, 4 | < 112,6 - 12, 4 | = 0,2. 

Ta nói kết quả của Minh có sai số tuyệt đối không vượt quá 0,04, kết quả 
của Nam có sai số tuyệt đôi không vượt quá 0,2. Ta cũng nói kết quả của 
Minh có độ chính xác là 0,04, kết quả của Nam có độ chính xác là 0,2. 


Nếu ả a - I a - a\ < d thì -d < a -a <d hay a- d < a <a + d. 

Ta nói a là sô gần đúng của ã với độ chính xác d, và qụy 
ước viết gọn là ã i= a ± d. 

2 

Tính đường chéo của một hình vuông có cạnh bằng 3 cm và xác định độ chính xác 
của kết quả tìm được. Cho biết -Jĩ = 1,4142)35 ... . 



CHỨ Ý 

Sai sồ tuyệt đối của số gần đúng nhận được trong một phép đo đạc đôi 
khi không phản ánh đầy đủ tính chính xác của phép đo đó. 

Ta xét ví dụ sau. Các nhà thiên văn tính được thời gian để Trái Đất 

quay một vòng xung quanh Mặt Trời là 365 ngày ±ị- ngày. Nam tính 

4 

thời gian bạn đó đi từ nhà đến trường là 30 phút ± 1 phút. 

Trong hai phép đo trên, phép đo nào chính xác hơn ? 



Phép đo của các nhà thiên văn có sai số tuyệt đối không vượt quá -ị ngày, 

4 

nghĩa là 6 giờ hay 360 phút. Phép đo của Nam có sai số tuyệt đối không vượt 
quá 1 phút. 

Thoạt nhìn, ta thấy phép đo của Nam chính xác hơn của các nhà thiên văn 

(so sánh 1 phút với 360 phút). Tuy nhiên, — ngày hay 360 phút là độ chính 

4 

xác của phép đo một chuyển động trong 365 ngày, còn 1 phút là độ chính 
xác của phép đo một chuyển động trong 30 phút. So sánh hai tỉ số 

- 4 - = —!— = 0,0006849.. . 

365 1460 

4 - = 0,033... 

30 

ta phải nói phép đo của các nhà thiên văn chính xác hơn nhiều. 

Vì thế ngoài sai số tuyệt đối A a của số gần đúng a, người ta còn xét tỉ số 



Ổ Q được gọi là sai số tương đối của số gần đúng ứ. 


21 





III - QUY TRÒN SỐ GẦN ĐÚNG 

1. Ôn tập quy tắc làm tròn số 

Trong sách giáo khoa Toán 7 tập một ta đã biết quy tắc làm tròn số đến 
một hàng nào đó (gọi là hàng quy tròn) như sau 

Nếu chữ sô' sau hàng quy tròn nhỏ hơn 5 thì ta thay nó và các 
chữ sô bên phải nó bởi chữ sô'0. 

Nếu chữ sô sau hàng quy tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cũng 
làm như trên, nhưng cộng thêm một đơn vị vào chữ sô của 
hàng quy tròn. 

Chẳng hạn 

Số quy tròn đến hàng nghìn của X = 2 841 675 là X ~ 2 842 000, của y = 432 415 
là y « 432 000. 

Số quy tròn đến hàng phần trăm của X = 12,4253 là X w 12,43 ; của y = 4,1521 
là y* 4,15. 

2. Cách viết sô quy tròn của sô gần đúng cần cứ vào độ chính xác 
cho trước 

Ví dụ 4. Cho số gần đúng a = 2 841 275 với độ chính xác d = 300. Hãy viết 
số quy tròn của số a. 

Giải. Vì độ chính xác đến hàng trâm (d = 300) nên ta quy tròn a đến hàng 
nghìn theo quy tắc làm tròn ở trên. 

Vậy số quy tròn của a là 2 841 000. 

Ví dụ 5. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng a = 3,1463 biết 

ã =3,1463 ±0,001. 

Giải. Vì độ chính xác đến hàng phần nghìn (độ chính xác là 0,001) nên ta 
quy tròn số 3,1463 đến hàng phấn trăm theo quy tắc làm tròn ở trên. 

Vậy số quy tròn của a là 3,15. 

Â~ ~ _ 1 . 

r ™ Hãy viết số quy tròn của sô' gần đúng trong những trường hợp sau 

a) 374529 ± 200 ; 

b) 4,1356 ±0,001. 


22 



Bài tạp 


1. Biết 3/5 = 1,709975947 ... 


Viết gần đúng ¥5 theo nguyên tắc làm tròn với hai, ba, bốn chữ sô thập 
phân và ước lượng sai số tuyệt đối. 

2. Chiều dài một cái cầu là / = 1745,25 m ± 0,01 m. 

# 

Hãy viết số quy trờn của số gần đúng 1745,25. 

a) Cho giá trị gần đúng của n là a = 3,141592653589 với độ chính xác là 

10“ . Hãy viết số quy tròn của a ; 

b) Cho b = 3,14 và c = 3,1416 là những giá trị gần đúng của 71. Hãy ước 
lượng sai số tuyệt đối của b và c. 

4. Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi (trong kết quả lấy 4 chữ 
số ở phần thập phân). 

a) 3 7 .VĨ4 ; 

b) \ZĨ5.12 4 . 


Hướng dẫn cách giải câu a). Nếu dùng máy tính CASIO fx-500 MS ta làm 
như sau 



Ấn liên tiếp [TỊ 4 để lấy 4 chữ số ở phần thập phân. Kết quả hiện ra trên 
màn hình là 8183.0047. 


5. Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi 

a) yỊĨỸ 7 : T vớì kết quả có 6 chữ số thập phân ; 

b) ( \Ỉ4Ỉ + \Ì37 ) : 14 với kết quả có 7 chữ số thập phân ; 

c) (1,23)^ + yj -42 _ với kêt quả có 5 chữ số thập phân. 


23 




Hướng dẫn cách giải câu a). Nếu dùng máy tính CASIO fx-500 MS ta làm 
như sau 


Ấn 


SHIFT 


<T 


217 


13 


A 


ss' , Ị———I 

An liên tiếp phím ỊMODEỊ cho đến khi màn hình hiện ra 


Fix 

Sci 

Norm 

1 

2 

3 


Ấn liên tiếp TI 6 để lấy 6 chữ số thập phân. 
Kết quả hiện ra trên màn hình là 0.000016. 


ÔN TẬP CHƯƠNG I 

1. Xác định tính đúng sai của mệnh đề phủ định A theo tính đúng sai của 
mệnh đềA. 

2. Thế nào là mệnh đề đảo của mệnh đề A => B ? Nếu A => B là mệnh đề 
đúng, thì mệnh đề đảo của nó có đúng không ? Cho ví dụ minh hoạ. 

3. Thế nào là hai mệnh đề tương đương ? 

4 . Nêu định nghĩa tập hợp con của một tâp hợp và định nghĩa hai tập hợp 
bằng nhau. 

5. Nêu các định nghĩa hợp, giao, hiệu và phần bù của hai tập hợp. Minh hoạ 
các khái niệm đó bằng hình vẽ. 

6. Nêu định nghĩa đoạn [a ; b], khoảng (a ; b), nửa khoảng [a ; b), (a ; b .], 
(—00 ; b], [a ; +oo). Viết tập hợp R các số thực dưới dạng một khoảng. 

7. Thế nào là sai số tuyệt đối của một số gần đúng ? Thế nào là độ chính xác 
của một số gần đúng ? 

8. Cho tứ giác ABCD. Xét tính đúng sai của mệnh để p => Q với 

a) p : ”ABCD là một hình vuông", 

Q : "ABCD là một hình bình hành"; 

b) p : "ABCD là một hình thoi", 

Q : "ABCD là một hình chữ nhật". 


24 




9 . 


Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau 

A là tập hợp các hình tứ giác ; D là tập hợp các hình chữ nhật ; 

B là tập hợp các hình bình hành ; E là tập hợp các hình vuông ; 

c là tập hợp các hình thang ; G Là tập hợp các hình thoi. 

10 . Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau 

a) A = {3Jfc-2|Jfc = 0, 1,2, 3,4,5} 

b) B = ịx e N I X < 12} ; 

c ) C= {(-1)" I n 6 N }. 

11 . Giả sử A, B là hai tập hợp số và X là một số đã cho. Tìm các cặp mệnh đề 
tương đương trong các mệnh đề sau 


p : "xe A<jB" ; 

s : ”x e A vàxeí"; 

Q : "x e A\B" ; 

T : "x e A hoặc X e B" ; 

R:"xe An B" ; 

X:"xeÀ và r Ể B". 


12 . Xác định các tập hợp sau 

a) (-3; 7)0 (Ó;-10); 

b) (-00 ; 5) n (2 ; +oo) ; 

c) M \(-00 ; 3). 

13 . Dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng số để tìm giá trị gần đúng a của VỈ2 (kết 
quả được làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba). Ước lượng sai số tuyệt đối 
của a. 

14 . Chiều cao của một ngọn đồi là h = 347,13 m ± 0,2 m. 

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 347,13. 

15 . Những quan hệ nào trong các quan hệ sau là đúng ? 

a) A cz A u B ; 

b) Aa A r\B \ 

c) A n B <zAu B ; 

d ) Ayj B <zB \ 

e) Ar\B<zA. 


25 



Bài tập trắc nghiệm 

Chọn phương ớn đúng trong các bài tập sau 

16 . Cho các số thực a, b, c, d và a < b < c < d. Ta có 

(A) (a ; c) n (b ; d) - (b ; c) ; (B) (ứ ; c) n (b ; d) = [b ; c) ; 

(C) (a ; c) n[b ■, d) = [b ■, c] ; (D) (ứ ; c) u (ố ; d) = (b ; í/). 

17 . Biết P => Q là mệnh đề đúng. Ta có 

(A) p là điều kiện cần để có Q ; (B) p là điều kiện đủ để có 2 ; 

(C) <2 là điều kiện cần và đủ để c ỐP] (D) Q là điều kiện đủ để có p. 


BÀI ĐỌC THÊM 

* 

HỆ NHỊ PHÂN 

• * 

Cách ghi số thường dùng hiện nay (hệ ghi số thập phân) do người Hin-đu Ân Độ 
phát minh vào đầu thế kỉ IX. Để ghi tất cả các số tự nhiên, người Hin-đu dùng 
10 kí hiệu (sau này ta gọi là 10 chữ số) như sau 

o ĩ z Ị s ‘ị i í, z < 

các số được ghi thành hàng, kể từ phải sang trái, hàng sau có giá trị bằng 10 lần 
hàng trước nó. 

Cách ghi số của người Hin-đu được truyền qua Ả Rập rồi sang châu Âu và nhanh 
chóng được thừa nhận trên toàn thế giới vì tính ưu việt của nó so với các cách ghi 
số trước đó. Cách ghi số cổ duy nhất còn được dùng ngày nay là hệ ghi số La Mã, 
nhưng cũng chỉ mang ý nghĩa trang trí, tượng trưng. 

Trải qua nhiều thê kỉ, 10 chữ sô của người Hin-đu được biến đổi nhiều lần ở các quốc 
gra khác nhau, rồi đi tới thống nhất trên toàn thế giới là các chữ số 

0 12345678 9. 

Người Hin-đu ghi số theo nguyên tắc nào ? 

Ta hãy xét một số cụ thể, chẳng hạn số 2745. Ta nói số này gồm hai nghìn, bảy 
trăm, bốn mươi và năm đơn vị, hay có thể viết 

2745 = 2.10 3 + 7.10 2 + 4.10 + 5. 



26 



Tổng quát, cơ sở cho cách ghi số của người Hin-đu là định li sau 

"Mỗ/ sổ tự nhiên a* 0 đều viết được một cách duy nhất dưới dạng 

ơ = ơ n .\0 n + ơ n -ỵ\0 +...+ƠỊ. 10 + ứQ 

trong đó 0 < ơị < 9 , 1 - 0, n và a n * 0”. _ ^ 

Khi a có biểu diễn như vậy, ta viết 

a = a n à n-V" a \% ■ 

và nói đó là cách ghi số a trong hệ thập phân. 

Tuy nhiên,-định lí trên vẫn đúng khi ta thay 10 bởi số nguyên g > 1 tuỳ ý. Mỗi số tự 
nhiên a ^ 0 đều viết được một cách duy nhất dưới dạng 

0 = a n& n + a n-\ễ + - + a \S + «0 
trong đó 0 < ơị < g - 1, a n * 0. 

Khi a có biểu diễn như vậy, ta viết 

a - aa _,... a.a nn 

n n-\ 1 O# 

và nói đó là cách ghi số a trong hệ g - phân ; a 0 , ứị,..., a n gọi là các chữ số của số 

a. Vì 0 < Qị < g - 1, nên để biểu diễn số tự nhiên trong hệ g - phân ta cần dùng g 
chữ số. 

Để biểu diễn số tự nhiên a trong hệ g - phân, ta thực hiện phép chia liên tiếp a và 
các thương nhận được cho g. 

Ví dụ. Biểu diễn 10 trong hệ nhị phân (g = 2). 

Ta có 10 2 



Viết dãy các số dư theo thứ tự từ dưới lên ta được sự biểu diễn của 10 trong hệ 
nhị phân 

10 = 10I0 2 . 

Trong hệ nhị phân chỉ có hai chữ số là 0 và 1 và mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi 
một dãy kí hiệu 0 và 1. Một dãy kí hiệu 0 và 1 có thể biểu thị bởi một dãy bóng đèn 
với quy ước bóng đèn sáng biểu thi chữ sô 1, bóng đèn tắt biểu thị chữ sô 0. 


27 



Điều đó giải thích vì sao hệ nhị phân được sử dụng trong Công nghệ thông tin 
Bảng dưới đây cho sự biểu diễn các số từ 0 đến 15. 


số trong hệ thập phân 

Biểu diễn nhị phân 

0 

0 

1 

1 

2 

10 

3 

11 

4 

100 

5 

101 

6 

7 

110 

111 

8 

1000 

9 

1001 

10 

1010 

11 

1011 

12 

1100 

13 

1101 

14 

1110 

15 

1111 


Biểu diễn vật lí 


o o o o 
000% 
0 0*0 

00** 

0*00 

0 * 0 * 
0**0 
o * * * 

* o o o 

* o o * 

* 0*0 

* o * * 

* * o o 

* * o * ■ 

* * * o 



Việc thực hiện các phép tính trong hệ nhị phân cũng tương tự như trong hệ thập 
phân nhưng dễ dàng hơn nhiều vì bảng cộng và bảng nhân (cộng và nhân các 
chữ số) trong hệ nhị phân rất đơn giản 


+ 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

10 



X 

0 


0 

0 


1 

0 



Để cộng hai số bất kì trong hệ nhị phân, ta đặt phép tính như trong hệ thập phân 
và chú ý rằng 1 + 1 = 10 (viết 0 nhớ 1). 


y 

























Ví du. 


10 110 

+ 10 11 
1 0 0 0 0 1 

Còn đối với phép nhân ta chỉ cẩn thực hiện các phép dịch chuyển và phép cộng. 
Ví dụ. 


10 110 
0 0 0 0 0 
10 110 

110 1110 

Như vậy, các phép tính trong hệ nhị phân được tiến hành theo những quy tắc đơn 
giản, do đó dễ "dậy" cho máy thực hiện. Đó cũng là lí do để sử dụng hệ nhị phân 
trong Công nghệ thông tin. 


BẠN CÓ 

« 



BIET 

GHI SỐ AI CẬP 


Nói đến Ai Cập ta nghĩ ngay đến các Kim tự tháp đầy huyền bí. 
Chúng chứng tỏ rằng từ thời xa xưa ở nơi đây đã có một nền văn 
minh rực rỡ. 

Từ khoảng 3400 năm trước Công nguyên, người Ai Cập đã có một 
hệ thống ghi số gồm 7 kí hiệu, có giá trị tương ứng như sau 

I n ? ắ (p t 

1 10 100 1000 10 000 100 000 1000 000 


29 



Kim tự tháp Kê-ốp 

Từ 7 kí hiệu trên các số được ghi theo nguyên tắc cộng tính, nghĩa 
là giá trị của một số bằng tổng giá trị các kí hiệu có mặt trong số 
đó. Ví dụ 

n II - 

= 1 000 000 + 100 000 + 10 000 + 10 000 + 10 + 1 + 1 
= 1 120012 . 


30 


H-ơm sơ -B-AC n-H-ƠT vfl tì-ơc -HAI 


ỊỊ smm SŨ SỈẠC m-mT 
Chương 11 VẾ tìSlC Slfì I 



Trong chương trình môn Toán Trung học cơ sở, học sinh 
đã nắm được các khái niệm hàm số, hầm số bậc nhất, hầm 
số bâc hai, hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến. 
Chương này ôn tập và bổ sung cấc khái niệm cơ bản vé 
hàm số, tập xác định, đồ thị của hàm số, khái niệm hầm số 
chẵn, hàm số lẻ, xét chiếu biến thiên và vẽ đồ thị các hàm 

sô' đã học. 








I - ÔN TẬP VỀ HÀM SỐ 

1. Hàm Số. Tập xác định của hàm Số 

Giả sử có hai đại -lượng biến thiên X và y, trong đó X nhận giá trị thuộc tập 
số D. 

Nếu với mỗi giá trị của X thuộc tập D có một và chỉ một giá 
trị tương ứng của y thuộc tập sô thực R thì ta có một hàm sô. 

Ta gọi X là biến số và y là hàm sô' của X. 

Tập hợp D được gọi là tập xác định của hàm sô'. 

Ví dụ 1 

Bảng dưới đây trích từ trang web của Hiệp hội liên doanh Việt Nam - Thái Lan 
ngày 26 - 10 - 2005 về thu nhập bình quân đầu người (TNBQĐN) của 
nước ta từ năm 1995 đến năm 2004. 



Bảng này thể hiện sự phụ thuộc giữa thu nhập bình quân đầu người (kí hiệu 
là y) và thời gian * (tính bằng năm). 

Với mỗi giá trị X £ D = {1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 
2004} có một giá trị duy nhất y. 

Vậy ta có một hàm số. Tập hợp D là tập xác định của hàm số này. 

Các giá trị y = 200 ; 282 ; 295 ; ... được gọi là các giá trị của hàm số, 
tương ứng, tại X = 1995 ; 1996 ; 1997 ; ... 

r V Hãy nêu một ví dụ thực tế về hàm sô. ' 

2. Cách cho hàm sô 

Một hàm số có thể được cho bằng các cách sau. 

Hàm sô cho bằng bảng 

Hàm số trong ví dụ trên là một hàm số được cho bằng bảng. 




Hãy chỉ ra các giá trị của hàm sô trên tại X = 2001 ; 2004 ; 1999. 

Hàm SÔ cho bằng biểu đồ 

Ví dụ 2. Biểu đồ dưới (h.13) (trích từ báo Khoa học và Đời sống số 47 
ngày 8- 11-2002) mô tả số công trình khoa học kĩ thuật đăng kí dự giải 
thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam và số công trình đoạt giải 
hàng năm từ 1995 đến 2001. 

Biểu đồ này xác định hai hàm số trên cùng tập xác định 

D = {1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001). 

3 

Hãy chỉ ra các giá trị của mỗi hàm số trên tại các giá trị X e D. 



Hình ỉ 3 

Hàm sô cho bàng công thức 
4 

Hãy kể các hàm số đã học ỏ Trung học cơ sở. 

(Ị 2 

Các hàm sô y = ax + b, y = —, y = ax là những hàm số được cho bởi công thức. 





Khi cho hàm số bằng công thức mà không chỉ rõ tập xác định của nó thì ta 
có quy ước sau 

Tập xác định của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các sô' 
thực X sao cho biểu thức f{x) có nghĩa. 

Ví dụ 3. Tìm tập xác định của hàm s ốf(x) = yjx - 3 . 

Giải. Biểu thức yỊx - 3 có nghĩa khi X - 3 > 0, tức là khi X > 3. Vậy tập 
xác định của hàm số đã cho là D = [3 ; +oo). 

4^5 

/ NTìm tập xác định của các hàm số sau 

a) gú) = -ậ- ; 

+ 2 

b) h{x) = yjx+\ + yỊ\-X . 


CHÚ Ý 


rị ợ" 

Một hàm sô có thê được cho bới hai, ba,... công thức. Chang 

hạn, cho hàm số 

* r 



2x + 1 với X > 0 
-X 2 với X < 0 


nghĩa là với .V > 0 hàm số được xác định bởi biểu thức /(x) = 2x + 1, 
với X < 0 hàm số được xác định bởi biểu thức g(x) = —X 2 . 

Ấ 6 

/ ^Tính giá trị của hàm số ở chú ý trên tại X = -2 và X = 5. 


3. ĐỔ thị của hàm sô 

Đồ thị của hàm sô'y =f(x) xác định trên tập D là tập hợp tất cả 
các điểm M(x ; f(x)) trên mặt phảng toạ độ với mọi X thuộc D. 

Ví dụ 4. Trong Sách giáo khoa Toán 9, ta đã biết đồ thị của hàm số bâc nhất 

■* 

y = ax + b là một đường thẳng, đồ thị của hàm số bậc hai y = ax là một 
đường parabol. 


34 


3.ĐẠI SỐ 10-B 





■ 

E 

■ 




□ 






_ 


m 

■ 










1 








■ 


■ 


E 



■ 

■ 


-2 

-1 


i 



■ 

■ 

■ 


7 

0 

1 

2 




■ 









7 


1 



_j 

_ 1 




Đồ thị hàm sốf{x ) = X + \ 






L 



— 


\ 



: 




/ 




— 





1 



\ 


3 



ị 




\ 


2 








\ 

1 


/ 






\ 

V 

-05 

/ 



1 

- J 


-2 

-1 

0 

1 

2 



X 

' 


- 







t ' 1 2 
Đớ thị hàm số g(jf) = ~-x 


hãy 


Hình ỉ4 

Ấ? 

r ^Dựa vào đồ thị của hai hàm số đã cho trong hình 14 

1 

y = /W = X + 1 và y = g(x) = ỷx 

r “ 

a) Tính/(-2'),/(-l),/(0),/(2), *(-l), g(- 2), *(0); 

b) Tìm JC, sao cho /( x) = 2 ; 

Tìm X, sao cho g(x) = 2. 


Ta thường gặp trường hợp đồ thị của hàm số y =f(x) là một đường (đường thẳng, 
đường cong, ...)• Khi đó, ta nói y = f(x) là phương trình của đường đó. 
Chẳng hạn 

y = ax + b là phương trình của một đường thẳng. 
y = ơX (ơ * 0) là phương trình của một đường parabol. 


II - Sự BIẾN THIÊN CỦA HÀM số 

1. Ôn tập 

Xét đồ thị hàm số y =/( x) = X 2 (h,15a). Ta thấy trên khoảng (-00 ; 0) đồ thị 
"đi xuống" từ trái sang phải (h.l5b) và với 

X\,x 2 & (-00 ; 0), < x 2 thì/(X]) >f(x 2 ). 

Như vậy, khi giá trị của biến số tăng thì giá trị của hàm số giảm. 

2 

Ta nói hàm sốy = x nghịch biến trên khoảng (-00 ; 0). 


35 






a) b) c) 

Hình 15 

Trên khoảng (0 ; +oo) đồ thị "đi lên" từ trái sang phải (h,15c) và với 


Xị,x 2 e (0 ; +oo) ; Xị < x 2 thì/'(-X 1 ) <f(x 2 ). 

Như vậy, khi giá trị của biến số tăng thì giá trị của hàm số cũng tăng. 

Ta nói hàm số ỵ = X đồng biến trên khoảng (0 ; +oo). 

CHÚ Ý 

Khi X > 0 và nhận các giá trị lớn tuỳ ý thì ta nói X dần tới + 00 . 

Khi X < 0 và UI nhận các giá trị lớn tuỳ ý thì ta nói X dần tới - 00 . 

t 

^ 2 

Ta thấy khi X dần tới +00 hay -00 thì X dần tới + 00 . 

Tổng quát 

Hàm sốy =f(x) gọi là đồng biến (tăng) trên khoảng ( a ; b) nếu 
Vx u x 2 e (a ■ b) : Xị < x 2 =: >f(Xị ) <f(x 2 ). 

Hàm sốy =fịx) gọi là nghịch biến (giảm) trên khoảng (a ; b) nếu 
Vx x ,x 2 e Ịa -b):Xị<x 2 =>/U]) >f(x 2 ). 

2. Bảng biên thiên 

Xét chiều biến thiên của một hàm số là tìm các khoảng đồng biến và các 
khoảng nghịch biến của nó. Kết quả xét chiều biến thiên được tổng kết 
trong một bảng gọi là bảng biến thiên. 


36 







Ví dụ 5. Dưới đây là bảng biến thiên của hàm số y = X . 



—00 0 +00 

y 

+00 +00 


Hàm số y = X xác định trên khoảng (hoặc trong khoảng) (- 0 Ị ; +oo) và khi 
X dần tới +00 hoặc dần tới -00 thì y đều dần tới + 00 . 

Tại Jf = 0 thì y = 0. 

Để diễn tả hàm sô' nghịch biến trên khoảng (-00 ; 0) ta vẽ mũi 
tên đi xuống {từ + 00 đến 0). 

Để diễn tả hàm số đồng biến trên khoảng (0 ; +oo) ta vẽ mũi 
tên đi lên {từ 0 đến +oo). 

Nhìn vào bảng biến thiên, ta sơ bộ hình dung được đồ thị hàm 
số {đi lên trong khoảng nào, đi xuống trong khoảng nào). 

III - TÍNH CHẴN LẺ CỦA HÀM số 

1. Hàm Số chẩn, hàm số lẻ 

Xét đồ thị của hai hàm số y =f{x) = X và y = g{x) = X (h. 16). 




Hình 16 

Đường parabol y = X có trục đôi xứng là Oy. Tại hai giá trị đôi nhau của 
biên sô X, hàm sô nhận cùng một giá trị 

/(-1)=/(1) = l,/(-2)=/(2) = 4,... 

Gốc toạ độ 0 là tâm đối xứng của đường thẳng y = X. Tại hai giá trị đối 
nhau của biến số X, hàm số nhận hai giá trị đối nhau 

s(-l) = -*(!), S(-2) = -g(2),... 


37 











2 

Hàm sô y = X là một ví dụ về hàm sô' chẵn. 

Hàm sốy = ;t là một ví dụ về hàm số lẻ. 
Tổng quát 


♦ 


Hàm sốy =f(x )■ với tập xác định D gọi là hàm sô chẵn nếu 

Vx 6 D thì —X 6 D vàf(—x) =f(x). 

Hàm sốy = f(x) với tập xác định D gọi là hàm số lẻ nếu ■ 

Vx e D thì -X e D vàf(-x) = -f(x). 


/ ^Xét tính chẵn lẻ của các hàm số 

a) y = 3a' 2 - 2 ; ti)y = --, c )y = Jx. 

X 


CHU Y 

Một hàm sô' không nhất thiết phải là hàm số chẵn hoặc hàm số 
lẻ. Chẳng hạn, hàm sô' y = 2x + 1 không là hàm số chẵn, cũng 
không là hàm sô' lẻ vì giá trị của nố tại ;t = 1 và X = -1 tương 
ứng là 3 và -1. Hai giá trị này không bằng nhau và cũng 
không đối nhau. 

2. ĐỔ thị của hàm sô chẵn, hàm sô lẻ 

2 

Nhận xét về đồ thị của hàm sô' y = ;t và y - X trong mục 1 cũng đúng cho 
trường hợp tổng quát. Ta có kết luận sau 

Đồ thị của một hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng. 
Đồ thị của một hàm số lẻ nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng. 


Bài tạp 


1 . 


2 . 


Tim tập xác định của các hàm sô' 

a) y = yr-—7 ; b) y = -c) y =y/2x + 1 - yj3 - X . 

2x + 1 X 2 + 2x - 3 

Cho hàm sô' 

X + 1 với X >2 

y = ị 2 

X L - 2 với X <2. 

Tính giá trị của hàm số đó tại = 3 ; = — 1 ; X = 2. 


38 



3. Cho hàm sốy = 3x 2 - 2x + 1. Các điểm sau có thuộc đồ thị của hàm số đó không ? 

a) M(-l ; 6) ; 

b) N(l ; 1) ; 

c) />(0; 1). 

4. Xét tính chẵn lẻ cua các hàm số 

a) y = 1*1 ; 

b) y = (x + 2) 2 ; 

, 3 . . 

c) y = X + X ; 

2 

d )y = X + X + 1. 



HÀM Số y = ax + b 


I - ÔN TẬP VỀ HÀM SỐ BẬC NHẤT 


y = ax + b (a 0). 

Tập xác định D = R . 

Chiêu biên thiên 

Với a > 0 hàm sô' đồng biến trên K . 

Với a < 0 hàm sô nghịch biến trên R . 

Bảng biến thiên 

a > 0 a < 0 



-co +00 

y 

+00 

—00 



—00 +00 

y 

+ 00 '-_ 

—00 


39 





Đồ thị 


» SÔ là một đường thẳng không song song và cũng không 

trùng VỚI các trục toạ độ. Đường thẳng này luôn song song với đường 

^ ( ÌJ \ 

thăng y = ax (nếu b* 0) và đi qua hai điểm A(0 ; b) ; B ; 0 (h.17). 

\ a ) 




a > 0 


a < 0 



Hình ì 7 


1 

Vẽ đồ thị của các hàm số : V = 3* + 2 ; V = -—+ 5 . 

2 



II - HÀM SỐ HẰNG y = b 


Cho hàm số hằng y = 2. 

Xác định giá trị của hàm số tại X = -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2. 

Biểu diễn các điểm 

(-2 ; 2), (-1 ; 2), (0 ; 2), (1 ; 2), (2 ; 2) trên mặt phẳng toạ độ. 
Nêu nhận xét về đồ thị của hàm số y = 2. 


Đồ thị của hàm số y — b là một 
đường thẳng song song hoặc trùng 
với trục hoành và cất trục tung tại 
điểm (0 ; b). Đường thẳng này gọi 
là đường thẳng y = b (h. 18). 


y- 

h 


o 


Hình 18 


III - HÀM SỐ y = 


Hàm sốy = X có liên quan chặt chẽ với hàm bậc nhất. 


y=h 


40 



1. Tập xác định 


Hàm số y = UI xác định với mọi giá trị của X, tức là tập xác định D = M . 

2. Chiều biến thiên 


Theo định nghĩa của giá trị tuyệt đối, ta có 



nếu 

nếu 


X 


X 


> 0 
< 0 . 


Từ đó suy ra 

Hàm sô'y = UI nghịch biên trên khoảng (-00 ; 0 ) vổ đồng biến 
trên khoảng (0 ; +oo). 


Bảng biến thiên. 

Khi X > 0 và dần tới +00 thì y = X dần tới + 00 , khi X < 0 và dần tới -00 thì 
y = —X cũng dần tới +C 0 . Ta có bảng biến thiên sau 




-00 0 +00 

y 

+00 +00 


ĐỒ thị (h.19) 

Trong nửa khoảng [0 ; +oo) đồ thị của hàm 
số y = UI trùng với đồ thị của hàm số y = X. 


Trong khoảng (-00 ; 0) đồ thị của hàm số y = 
trùng với đồ thị của hàm số y = -X. 



CHÚ Ý 



Hàm số y - UI là một hàm sô' chẵn, đồ thị của nó nhận Oy làm 
trục đối xứng. 


1. Vẽ đồ thị của các hàm số 
a) y = 2x - 3 ; 


Bài tập 


b) y = yỉĩ. 


41 





3. 


4. 


c) y = - -rX + 7 ; 
2 


d) y = UI - 1. 


2. Xác định a, b để đồ thị của hàm số ỵ = ax + b đi qua các điểm 


v í3 A 

a) /4(0 ; 3) và B 0 

\5 ) 


b) /4(1 ; 2) và B(2 ; 1); 

c) /4(15 ; -3) và B(2l ;-3). 

Viết phương trình ỵ = ax + b của các đường thẳng 

a) Đi qua hai điểm /4(4 ; 3) và B{ 2 ; -1) ; 

b) Đi qua điểm /4(1 ; -1) và song song với Ox. 

Vẽ đồ thi của các hàm số 


a) y = 


2x với X > 0 
-ị-x với X < 0 ; 

l 2 


b) y = \ 


X + 1 với X > 1 

-2x + 4 với X < 1. 


HÀM SỐ BÂC HAI 


Hàm số bậc hai được cho bởi công thức 

2 

y = ax + bx + c (a * 0). 

Tập xác định của hàm số này là D = K . 

2 9 

Hàm sô y = ax (a* 0) đã học ở lóp 9 là một trường hợp riêng của hàm số này. 
I - ĐỒ THỊ CỦA HÀM số BẬC HAI 

4 1 

^ ^Nhắc lại các kết quả đã biết về đồ thị của hàm số y = ax. 



42 


1. Nhận xét 

1) Điểm 0(0 ; 0) là đỉnh của parabol y =ax 2 . Đó là điểm thấp nhất của đồ 
thị trong trường hợp a > 0 (y > 0 với mọi x), và là điểm cao nhất của dồ thị 
trong trường hợp a < 0 (y < 0 với mọi x) (h.20). 




a < 0 


Hình 20 

• «'_ 4 Ả ■ 4 ~ I ■ ạ'. 


2) Thực hiện phép biến đổi đã biết ở lớp 9, ta có thể viết 


/ 


y = ax + bx + c = a 

Từ đó ta có nhận xét sau 

■ 


>2 


X + 


V 


2 a 




+ -Ạ -, với A = b 2 - 4 ac. 
Aa 


Nếu X = — 
2 


-A 


í 


thì y = ——. Vậy điểm I 


b -A 
l 2a ’ Aa) 


thuôc đồ thi của hàm số 

* * 


2 a Aa 

y = ax“ + bx + c (a * 0). 

Nếu a > 0 thì y > với mọi X, do đó / là diểm thấp nhất của đồ thị. 

Aa 

Nếu a < 0 thì y < với mọi X, do đó I là điểm cao nhất của đồ thị. 


Như vậy, điểm I 


Aa 

_ b_ -A 

l 2ứ ’ 4ứ 


/ 






đối với đồ thị của hàm s 6y=ax +bx + c (a* 0) 


V 1 2 

đóng vai trò như đỉnh 0(0 ; 0) của parabol y = ax . 


2 . Đổ thị 

Dưới đây (xem bài đọc thêm) ta sẽ thấy đồ thị của hàm sô ỵ = ax 2 + bx + c 

chính là đường parabol y = ax sau một số phép "dịch chuyển" trên mặt phẳng 
toạ độ. 


43 



Đồ thị của hàm sô' ỵ = ã)C + bx + c (a * 0) là một đường 

( b — ỉs\ 

parabol có đỉnh là điểm / ; — , có trục đôi xứng là 

V 2a 4a) 

, 'b x 

đường thắng X = — . Parabol này quay bề lõm lên trên nêu 

2 a 

a > 0, xuống dưới nếu a < 0 (h.21). 




a < 0 


3. Cách vẽ 


Hình 21 


2 

Đế vẽ đường parabol ỵ = ax 
1) Xác định toạ độ của đỉnh Ị 


+ bx + c (a ^ 0), ta thực hiện các bước 

( b -à'] 

V 2a ’ 4a J 


2) Vẽ trục đối xứngx = 

2 a 

3) Xác định toạ độ các giao điểm của parabol với trục tung (điểm (0 ; c)) 
và trục hoành (nếu có). 

Xác định thêm một số điểm thuộc đồ thị, chẳng hạn điểm đối xứng với 
điểm (0 ; c) qua trục đối xứng của parabol, để vẽ đồ thị chính xác hơn. 

4) Vẽparabol. 

\ 

Khi vẽ parabol cần chú ý đến dấu của hệ số a (a > 0 bề lõm quay lên trên, 
a < 0 bề lõm quay xuống dưới). 


44 






Ví dụ. Vẽ parabol ỵ = 3x 2 - 2x - 1. 

Ta có 

í ị -44 
Đỉnh/ 4;-4 ; 

v3 3 / 

Trục đối xứng là đường thảng x = 2 ’ 

Giao điểm với Oy là /4(0 ; -l) ; 

Điểm đối xứng với điểm /4(0 ; -1) qua 

( 

Giao điểm với Ox là 5(1 ; 0) và c - 

V 

Đổ thị như hình 22. 

Ố 2 

^Vẽ parabol y = -2 2 +X+3. 

Hình 22 

II - CHIỀU BIẾN THIÊN CỦA HÀM số BẬC HAI 

Dựa vào đổ thị của hàm số y = ax 2 + bx + c (a * 0), ta có bảng biến thiên 
của nó trong hai trường hợp a > 0 và a < 0 như sau 

ũ > 0 a < 0 




Từ đó ta có định lí dưới đây 



45 







ĐỊNH LÍ 


s\ 

Nếu a > 0 thỉ hàm số y - ax L + bx + c 


Nghịch biến trên khoảng 


r 


— 00 : 


Đồng biến trên khoảng 


r 


V 


-b 


IỈL 

2 a 








\2a 


; + 00 


/ 


r 2 

Nếu a < 0 thỉ hàm số y = ax + bx + c 


Đồng biến trên khoảng 


í 


-b 


\ 


—00 : 


V 


2 a) 


Nghịch biến trên khoảng 


í 


-b 


\ 


\2a 


; + 00 




BÀI ĐỌC THÊM 

ĐƯỜNG PARABOL 

Trong §3, ta đã khẳng định rằng đồ thị của hàm số bậc hai y = ơx 2 + bx + c {a * 0) 
là một đường parabol. Dưới đây ta sẽ chứng tỏ điều đó và cho thấy đường 

parabol này được suy ra từ parabol 3 ? = ax 2 như thế nào. 

1. Đồ thị của hàm số y - ax 2 + y$ 

Xét hai hàm số f(x) = ax 2 và g(x) = ax 2 + y 0 . 

Tại cùng một điểm X G R ta có 

Y=f(X)=aX 2 ,g(X)= aX 2 +y ồ = Y + y 0 . 

Do đó t nếu điểm M(X ; Y) thuộc đồ thị của hàm số y = ax 2 thì điểm N(X ; Y + }í 0 ) thuộc 
đồ thị của hàm số y = ax 2 + y 0 . 

Ta thấy nếu dịch chuyển (tịnh tiến) điểm M(X ; Y) song song với trục tung một 
đoạn bằng ịy ồ ị đơn vị (lên trên nếu y 0 > 0, xuống dưới nếu y 0 < 0) thì được điểm 

N(X;Y + y ồ ). 



Vậy 


ĐÔ thị củ 3 hàm số ỵ = co? + >’o nhận được từ đồ thị củ 3 hàm sô ỵ = ax 
nhờ phép tịnh tiến song song với trục tung 1 ^ 0 1 đơn vị, lên trên nêu 
ỵ 0 > 0, xuống dưới nếu ỵ 0 < 0 (h.23). 



Hình 23 

2. Đổ thị của hàm số y - a(x + x 0 ) 2 
Xét hai hàm số 


Với xtuỳ ý, ta có 


f(x) = ax 2 và g(x) = a(x + x 0 ) 2 . 


f(X) =aX 2 , g(X-* 0 ) = a[(X- x 0 ) + x 0 ] 2 = aX 2 . 



Nghĩa là, giá trị của hàm s ốf(x) tạl Xbằng giá trị của hàm số g(jt) tại X-XQ. Vậy nếu 
điểm M(X ; Y) thuộc đồ thị của hàm số y = ax thì điểm N(X-x 0 ; Y) thuộc đồ thị của 
hàm số y = a(x + x 0 ) 2 . 

Ta thấy, nếu tịnh tiến điểm M(X ; Y) song song với trục hoành X Q đơn vị về bên 

trái nếu x 0 > 0, về bên phải nếu x 0 < 0 thì được điểm N(X- A'o ; Y). 

Vậy 

Đổ thị củd hàm sốy = a(x + A 0 ) 2 nhận được từ đồ thị củd hàm số ỵ = ơx 2 
nhờ phép tịnh tiến song song với trục hoành x 0 đơn vị, về bên trái 

nếu x 0 > 0, về bên phải nếu x 0 <0 (h.24). 


47 
















/ 0 
/ 1 


X-x fì o 


Ạ"/ 


0 X-x 0 -x 0 


ỷ 

// 


-*0> 0 


Hình 24 


x ồ < 0 


3. ĐỒ thị của hàm số y = ax 2 + bx + c 

Thực hiện phép biến đổi đã biết ở lớp 9, ta có thể viết 


_ 2 u _ ( v , b ^| 2 b 2 ( b ^| 2 -A A 

V = ax + ax + c = u Jf + —-1 -c - a X + — + — VỜI A 


= b - 4ac. 


_ Ạ 

Áp dụng các kết quả trên với x 0 = - r: . >' 0 = 7 “ ta thấy 


ĐỒ thị của hàm số y = QX + bx + c được suy ra từ đồ thị của hàm số 
y = ơx 2 trước hết nhờ phép tịnh tiến song song với trục hoành 

2 a 

đơn vị, về bên trái nếu > 0, về bên phải nếu < 0, sau đờ nhờ phép 

2 Q 2 a 

tịnh tiến song song với trục tung đơn vị, lên trên nếu — > 0, 

4 a 4 a 

xuống dưới nếu < 0 (h.25). 

4ớ 

vi , ị ẻl 

\\ I 'Jh I 3 I - I 2 ^ I , 


\\ 

\ 'X 

- \ A ỵ\ 

t,\ 4ớ / \ 

/ \ 

ơ 


*/1 


'!4 

/_£> 

TÃ A' 

2ứ 


\\ \ 

ẹ, \ 


\ / 
\ / 
\ / 

\ / 

Ư 

VA 

V \ 


A / /i 

Ỹ i 

/ // 


h — A 

ớ > ớ, -— < 0 , —— > ọ 

2ơ 4 Q 


Hình 25 


„ b - -A 

a > 0, - 7 — < 0, —— < 0 

2 a 4a 


48 






















Như vậy, đổ thị của hàm số bậc hai y = ax 2 + bx + c cũng là một đường parabol. 

Trong đời sống hằng ngày chúng ta thường gặp những hình ảnh của đường 
parabol, như khi ta ngắm các đài phun nước, hoặc chiêm ngưỡng cảnh bắn pháo 
hoa muôn màu, muôn sắc. Nhiều công trình kiến trúc cũng được tạo dáng theo 
hình parabol, như cây cầu, vòm nhà, cổng ra vào,... Điều đó không chỉ bảo đảm 
tính bền vững mà còn tạo nên vẻ đẹp của công trình. 



Bài tạp 

1. Xác định toạ độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu 
có) của mỗi parabol 

a) y = X 2 - 3x + 2 ; b) y = - 2x 2 + 4x - 3 ; 

c) y = X 2 - 2x ; d) y = - X 2 + 4. 

2. Lập bảng biến thiên và vẽ đổ thị của các hàm số 

a) y = 3x 2 - 4x + 1 ; b) y = -3x 2 + 2x - 1 ; 

2 2 
c) y = 4x - 4x + 1 ; d) y = -X + 4x - 4 ; 

e) y = 2x + X + 1 ; f) y = -X + X - 1. 

2 

3. Xác định parabol ỵ = ax~ + bx + 2, biết rằng parabol đó 

a) Đi qua hai điểm M( 1 ; 5 ) và N(- 2 ; 8 ) ; 

'. • 3 

b) Đi qua diêm / 4(3 ; - 4) và có trục đối xứng là X = ; 

c) Có đỉnh là 1(2 ; -2); 

d) Đi qua điểm B(- 1 ; 6 ) và tung độ của đỉnh là -2. 

4 

..-Aì $C'49 




4. Xác định ứ, b, c biết parabol y = ax + bx + c đi qua điểm /4(8 ; 0) và có 
đỉnh là 1(6 ; -12). 


ÔN TẬP CHƯƠNG II 


1. Phát biểu quy ước về tập xác định của hàm số cho bởi công thức. 

Từ đó hai hàm số y = -- và y = —z ~— có gì khác nhau ? 

(x + 1)(jT + 2) x z +2 

2. Thế nào là hàm số đồng biến (nghịch biến) trên khoảng (a ; b) ? 

3. Thế nào là một hàm số chẵn ? Thế nào là một hàm số lẻ ? 

4. Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số y = ax + b, trong 

mỗi trường hợp a > 0 ; a < 0. 

; y y 2 

5. Chỉ ra khoang đồng biến, khoang nghịch biến của hàm số y = ax + bx + c, 

trong mỗi trường hợp a > 0 ; a < 0. 

6. Xác định toạ độ của đỉnh, phương trình của trục đối xứng của .parabol 

2 

y = ax + bx + c. 

7. Xác định toạ độ giao điểm của parabol y = ơx z + bx + c với trục tung. Tìm 
điều kiện để parabol này cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt và viết toạ 
độ của các giao điểm trong trường hợp đó. 

8. Tim tập xác định của các hàm số 
a) y = —— + -Jx + 3 ; 

X + 1 


b)y = yj2 - 3x - ; 

VI -2jc 



c) y = 


1 


với X > 1 

X + 3 

V2 - X với X <.l. 


Xét chiều biếò-thiên và vẽ đồ thi của các hàm số 

* 

a) V = 2-JC — 1 ; b)y = 4-2jc; 

2 


50 


4. ĐẠI SỐ 10-B 



c) y = Vx 2 ; d) y = \x + l|. 

10. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm sô 

a) ỵ= X 2 -2x -l ; 

b) j = -X 2 + 3x + 2. 

11. Xác định a, b biết đường thẳng y = ax + bâi qua hai điểm A{ 1 ; 3), B{ -1 ; 5). 

12. Xác định a, b, c biết parabol y = CỨT + bx + c 

a) Đi qua ba điểm A(0 ; -1), B( 1 ; -1), C(- 1 ; 1) ; 

b) Có đỉnh /(1 ; 4) và đi qua điểm D{3 ; 0). 


Bài tạp trác nghiệm 

Chọn phương án đúng trong các bài tập saư 
13. Tập xác định của hàm sô' y = \lx - 3 - V1 - 2x là 


(A) D = 


^ ; 3 
2 


(B) D = 


1. 

— 00 : — 
2 


u[3;+00) ; 


(C)D = 0; 

14. Parabol y = 3x 2 - 2x + 1 có đỉnh là 

' 1 2 ^ 


(D) D = R. 


(A)/ 


V 


3 ’ 3y 




(C) / 


1 




2^ 
3 ) 
■2 


(B) / 


(D) / 


1 


2 n 

k 3 - ” 3 ; 

^3 ; 3 > 


15. Hàm số y — X - 5x + 3 
(A) Đồng biến trên khoảng 


(B) Đồng biến trên khoảng 


í 


5 

—00: — 




V 

f 


2 ) 


\ 


— : + 00 


\2 


) 


(C) Nghịch biến trên khoảng 


í 


\ 


. — ; + 00 

u ) 


(D) Đồng biến trên khoảng (0 ; 3). 


51 



ppươnGTRlnp. PẼ ppưrrnG TRlnp 



PPƯơnG THI IIP. 

IIP ppươnG TRìnp 


Chương này bổ sung các kiến thức vé phương trình ; 
ôn tập và hệ thống hoá cách giải phương trình bậc nhất, 
bậc hai một ẩn ; phương trình yà hệ phương trình bậc nhất 
hai ẩn ; đồng thời cung cấp cách giải hệ phương trình bậc 

nhất ba ẩn thông qua ví dụ. 


I 
















ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH 
_ • 


I - KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH 


ẺL 1 

/ ^Nêu ví dụ về phương trình một ẩn, phương trình hai ẩn. 



1. Phương trình một ẩn 

Phương trình ẩn X là mệnh đề chứa biến có dạng 

f{x) = g(x) ( 1) 

trong đó f(x) và g(x) là những biểu thức của X. Ta gọi f{x) là 
vế trái, g(x) là vế phải của phương trình (1). 

Nếu có số thực *0 sao cho /(xq) = g(*o) là mệnh đề đúng thì 

XQ được gọi là một nghiệm của phương trình (1). 

Giải phương trình (1) là tìm tất cả các nghiệm của nó (nghĩa là 
tìm tập nghiệm). 

Nếu phương trình không có nghiệm nào cả thì ta nói phương 
trình vô nghiệm (hoặc nói tập nghiệm của nó là rỗng). 


CHÚ Ý 


Có trường hợp, khi giải phương trình ta không viết được chính 
xác nghiệm của chúng dưới dạng sô' thập phân mà chỉ viết gần 

. V3 

đúng. Chăng hạn, X = là nghiệm của phương trình 

* * Cì s s í S) . ... .. . 


2x = \Í3 . Giá trị 0,866 « là một nghiệm gần đúng của 

\ 2 ) 

phương trình. 


53 



2. Điều kiện của một phương trình 

. , +1 _ 

Cho phương trình —4 = yjx-ì. 

x-2 

Khi JC = 2 vế trái của phương trình đã cho có nghĩa không ? vế phải có nghĩa khi nào ? 


Khi giải phương trình (1), ta cần lưu ý tới điều kiện đối với ẩn số X âểýỤc) và g(x) 
có nghĩa (tức là mọi phép toán đều thực hiện được). Ta cũng nói đó là điều kiện 
xác định của phương trình (hay gọi tắt là điều kiện của phương trình). 

Khi các phép tồán ở hai vế của một phương trình đều thực hiện được với 
mọi giá trị của X thì ta có thể không ghi điều kiện của phương trình. 

/ ^Hãy tìm điều kiện của các phương trình 

a) 3-x 2 =-F=\ 

V 2-x 



3. Phương trình nhiểu ẩn 

Ngoài các phương trình một ẩn, ta còn gặp những phương trình có nhiều ẩn 
số, chẳng hạn 

3x + 2y = X 2 - 2xy + 8, (2) 

4x 2 - xy + 2z = 3 2 + 2 xz + y 2 . (3) 

Phương trình (2) là phương trình hai ẩn (x và y), còn (3) là phương trình ba 
ẩn (x, y và z). 

Khi X = 2, y = 1 thì hai vế của phương trình (2) có giá trị bằng nhau, ta nói 
cập sô' (x ; y) = (2 ; 1) là một nghiệm của phương trình (2). 

Tương tự, bộ ba số {x ; y ; z) = (-1 ; 1 ; 2) là một nghiệm của phương trình (3). 


4. Phương trình chứa tham sô 

Trong một phương trình (một hoặc nhiều ẩn), ngoài các chữ đóng vai trò 
ẩn số còn có thể có các chữ khác được xem như những hằng số và được gọi 
là tham số. 


54 



Giải và biện luận phương trình chứa tham số nghĩa là xét xem với giá trị nào 
của tham số phương trình vô nghiệm, có nghiệm và tìm các nghiệm đó. 

Chảng hạn (m + \)x - 3 = 0, 

X 2 - 2x + m - 0 

có thể được coi là các phương trình ẩn X chứa tham số m. 


II - PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ PHƯƠNG TRÌNH HỆ QUẢ 



4 

Các phương trình sau có tập nghiệm bằng nhau hay không 


a) X 2 +x = 0 và - 2 - + X = 0? b) x 2 -4 = 0và2 + x = 0? 

x-3 


1. Phương trình tương đương 

Hai phương trình được gọi là tương đương khi chúng có cùng 
tập nghiệm. 


Ví dụ 1. Hai phương trình 2x - 5 - 0 và 3x - = 0 tương đương với nhau 

VÌ cùng có nghiệm duy nhất ìằx = 


2. Phép hiến đổi tương đương 

Để giải một phương trình, thông thường ta biến đổi phương trình đó thành 
một phương trình tương đương đơn giản hơn. Các phép biến đổi như vậy 
được gọi là các phép biến đổi tương đương. 

Định lí sau đây nêu lên một số phép biến đổi tương đương thường sử dụng. 


ĐỊNH LÍ 

Nếu thực hiện các phép biến đổi sau đây trên một phương^\ 
trình mà không làm thay đổi điều kiện của nó thì ta được 
một phương trình mới tương đương 

a) Cộng hay trừhaỉ vế với cùng một số hoặc cùng một biểu thức ; 

b) Nhân, hoặc chia hai vế với cùng một số khác 0 hoặc với 
cùng một biểu thức luôn có giá trị khác 0. 


55 



CHÚ Ý 


Chuyển vế và đổi dấu một biểu thức thực chất là thực hiện phép 
cộng hay trừ hai vế với biểu thức dó. 

Kí hiệu. Ta dùng kí hiệu "o" để chỉ sự tương đương của các phương trình. 

Ằl _ _ 

^Tìm sai lầm trong phép biến đổi sau 

11 _1 11, 1 „_, 

x -\—-— = —-—I-1 <=> x -\—— -—- = ———+ 1 —— ■í?>x=l. 

x-l .Y - 1 x-l x-l X -l x — l 


3. Phương trình hệ quả 

Nếu mọi nghiệm của phương trình f(x) = g(x) đều là nghiệm của 
phương trình f\(x) = (x) thì phương trình f\(x) = gj(;t) được 

gọi là phương trình hệ quả của phương trình f(x) =g(x). 

Ta viết 

f(x) = g(x) =>/j(x) = #!<». 

Phương trình hệ quả có thể có thêm nghiệm không phải là nghiệm của 
phương trình ban đầu. Ta gọi đó là nghiệm ngoại lai. 

Khi giải phương trình, không phải lúc nào cũng áp dụng được phép biến 
đổi tương đương. Trong nhiều trường hợp ta phải thực hiện các phép biến 
đổi đưa tới phương trình hệ quả, chẳng hạn bình phương hai vế, nhân hai 
vế của phương trình với một da thức. Lúc đó để loại nghiệm ngoại lai, ta 
phải thử lại các nghiệm tìm được. 

Đối với phương trình nhiều ẩn, ta cũng có các khái niệm tương tự. 


Ví dụ 2. Giải phương trình 

X + 3 


3 2-x 

-h — — - 

x(x - 1) X X - 1 


(4) 


Giải. Điều kiện của phương trình (4) là X 0 và X 1 * 1. 

Nhân hai vế cùa phương trình (4) với x{x - 1 ) ta đưa tới phương trình hệ quả 

(4) => * + 3 + 3(x - 1) = x(2 - x). 

=> X 2 + 2x =0 


x(x + 2) = 0. 


56 



Phương trình cuối có hai nghiệm là X = 0 và X = -2. 

Ta thấy X = 0 không thoả mãn điêu kiện của phương trình (4), đó là nghiệm 
ngoại lai nên bị loại, còn X = -2 thoả mãn điều kiện và là một nghiệm của 
phương trình (4). 

Vậy phương trình (4) có nghiệm duy nhất là X = -2. 


y? 1 * 


tạp 


1. Cho hai phương trình 


2 . 


3. 


4 . 


3x = 2 và 2x = 3 


Cộng các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi 

a) Phương trình nhận được có tương đương với một trong hai phương trình 
đã cho hay không ? 

b) Phương trình đó có phải là phương trình hộ quả của một trong hai phương 
trình đã cho hay không ? 

Cho hai phương trình 

4jc = 5 và 3 jc = 4. 

Nhân các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi 

a) Phương trình nhận được có tương đương với một trong hai phương trình 
đã cho hay không ? 

b) Phương trình đó có phải là phương trình hệ quả của một trong hai 
phương trình đã cho hay không ? 

Giải các phương trình 

a) \/3 - X + X - yj3 - X + 1 ; b) X + yjx - 2 = yj2 - X + 2 ; 


c) 


JC 2 _ 9 

yfx — 1 \X — 1 


d) X 2 - yjl - X = \Ịx -2 + 3. 


Giải các phương trình 

2 X + 5 

a) X + 1 + 


X + 3 X + 3 


b) 2jc + 


3jc 


X — ỉ X - ỉ 


c) 


: 2 - 4jc - 2 


*Jx— 2 


= yỊx -2 ; 


d) 


2x l — X - 3 
V2jc-3 


= \Ỉ2x - 3. 


57 



PHƯƠNG TRÌNH QUY VỂ 

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI 

_ » __ _ * _ * 

I - ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI 

1. Phương trình bậc nhất 

Cách giải và biện luận phương trình dạng ax + b = 0 được tóm tắt trong 
bảng sau 


ax + b = 0(1) 

Hê 

• 

SO 

Kết luân 

• 

a * 0 

(ỉ) CÓ nghiêm duy nhất X = 

a 

a = 0 

b* 0 

(1) Vớ nghiệm 

o 

II 

(1) nghiệm đúng với mọi X 


Khi a ^ 0 phương trình ax + b - 0 được gọi là phương trình bậc nhất 
một ẩn. 

i 

1 

Giải và biện luận phương trình sau theo tham số m 

m(x - 4) = 5x - 2. 




2. Phương trình bậc hai 


Cách giải và công thức nghiệm của phương trình bậc hai được tóm tắt trong 
bảng sau 


ax 2 + bx + c = 0 (a ^ 0) (2) 

A - b 2 - 4ac 

Kết luân 

* 

A > 0 

(2) có hai nghiệm phân biệt X, 2 = - ~ —— 

’ 2 a 

A = 0 

b 

(2) có nghiêm kép X - 

2 a 

A < 0 

(2) vô nghiệm 


58 




ũ 2 

' N Lập bảng trên với biệt thức thu gọn A\ 


3. Định lí Vi-ét 


Nếu phương trình bậc hai ax + bx + c = 0 (a ^ 0) có hai 
nghiệm X\y x 2 thì 

b c 

Xị + x 2 = -’ x \ x 2 = 

a a 

Ngược lại, nếu hai số u và V có tổng u + V = s và tích uv = p 
thì u và V là các nghiệm của phương trình 

X 2 - Sx + p = 0. 


Ấ 3 

/ ^ Khẳng định "Nếu avà c trái dấu thì phương trình (2) có hai nghiệm và hai nghiệm 
đó trái dấu" có đúng không ? Tại sao ? 


II - PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI 

Có nhiều phương trình khi giải có thể biến đổi về phương trình bậc nhất 
hoặc bậc hai. Sau đây ta xét hai trong các dạng phương trình đó. 

1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối 

Để giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối ta có thể dùng định 
nghĩa của giá trị tuyệt đối hoặc bình phương hai vế để khử dấu giá trị tuyệt đối. 

Vỉ dụ 1. Giải phương trình 

u - 3| =2x + 1. (3) 

Giai 

Cách 1 

a) Nếu X > 3 thì phương trình (3) trở thành X - 3 =2x4- 1. Từ đó X = -4. 
Giá trị X = -4 không thoả mãn điều kiện X > 3 nên bị loại. 

__ 2 

b) Nếu X < 3 thì phưọng trình (3) trở thành -X 4- 3 = 2x 4- 1. Từ đó X = -r • 

3 


59-. 



Giá trị này thoả mãn điều kiện X < 3 nên là nghiệm. 

2 

Kết luận. Vậy nghiệm của phương trình là X = - 7 -. 

3 

Cách 2. Bình phương hai vế của phương trình (3) ta đưa tới phương trình 
hệ quả 

(3) => (x - 3) 2 = (2x + l) 2 

=> X 2 - 6x + 9 = Ax 2 + 4x + 1 

=> 3x 2 + lOx — 8 — 0. 

... _ s 2 

Phương trình cuối có hai nghiệm là X = -4 và X = — • 


Thử lại ta thấy phương trình (3) chỉ có nghiệm là X - — 

3 


Kết luận. Vậy nghiệm của phương trình là X = — 

3 


2. Phương trình chứa ẩn dưới dâu căn 

Để giải các phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai, ta thường bình phương 
hai vê để đưa về một phương trình hệ quả không chứa ẩn dưới dấu căn. 

Ví dụ 2. Giải phương trình 

sl2x -3 = X-2. (4) 

3 

Giải. Điều kiện của phương trình (4) là x > ~ 

Bình phương hai vế của phương trình (4) ta đưa tới phương trình hệ quả 

(4) => 2x - 3 = X 2 - 4x + 4 

=> X 2 - 6x + 1 = 0. 

Phương trình cuối có hai nghiệm là X = 3 + V2 và X = 3 - V2. Cả hai 
giá trị này đểu thoả mãn điều kiện của phương trình (4) , nhưng khi thay 

vào phương trình (4) thì giá trị X = 3 - V 2 bị loại (vế trái dương còn vế 

phải âm), còn giá trị X = 3 + V 2 là nghiệm (hai vế cùng bằng V 2 + 1). 

Kết luận. Vậy nghiệm của phương trình (4) là X = 3 + V2. 


60 



BÀI ĐOC THÊM 



PHƯƠNG TRÌNH BẬC n 


Sách giáo khoa bậc THCS và THPT đã trình bày 
công thức giải phương trình bậc nhất và phương 
trình bậc hai. Công thức giải phương trình bậc ba 
mang tên nhà Toán học l-ta-li-a Các-đa-nô, tuy 
nhiên Các-đa-nô chỉ là người lần đầu tiên công bố 
công thức đó trong cuốn sách "Nghệ thuật vĩ đại hay 
các quy tắc của Đại số học" xuất bản năm 1545. 
Tác giả của công thức đó là nhà Toán học l-ta-li-a 
tên là Tác-ta-gli-a (Nicolo Tartaglia, 1500 - 1557). 

Công thức Các-đa-nô cho các nghiệm của phương 
trình bậc ba ,v 3 + px + q = 0 là 



G. CÁC-ĐA-NÔ 
ịGiroỉamo Cardano , 
ỉ501 -1576) 


X — 



+ 




Sau khi Tác-ta-gli-a tìm ra công thức này thì một 
học trò của Các-đa-nô là Phe-ra-ri (Ferrari, 1522 
- 1565) đã tìm ra công thức giải phương trình 
bậc bốn, công thức này cũng đã được công bố 
trong cuốn sách của Các-đa-nô nêu trên. 

Sau đó nhiều nhà toán học đã cố gắng để tìm 
công thức giải phương trình bậc năm, nhưng phải 
đến Thế kỉ XIX hai nhà toán học trẻ tuổi là A-ben 
người Na-uy và Ga-loa người Pháp mới chứng 
minh được rằng không thể giải được bằng căn 
thức phương trình đại số tổng quát bậc cao hơn 4. 

Trong quá trình tìm cách giải phương trình đại số 
tổng quát bậc 5 bằng căn thức, A-ben đã giải 
thích tại sao các phương trình bậc 2, 3, 4 có thể 
giải được bằng căn thức, còn Ga-loa tìm ra điều 
kiện cần và đủ để một phương trình có bậc đã 
cho (có thể lớn hơn 4) giải được bằng căn thức. 
Công lao to lớn của Ga-loa qua công trình này là 
đã đặt nền móng cho Đại số hiện đại nghiên cứu 
các cấu trúc đại số như nhóm, vành, trường,... 



/V. A-BEN 
ịNieỉs Henrik Abeỉ, 
ỉ802 - Ỉ829) 



E. GA-LOA 
(Evariste Gaỉois, 
Ỉ8ỈỈ -Ỉ832) 



Bài tạp 


1. Giải các phương trình 


2 . 


3. 


4. 


5. 


6 . 


a) 


X 4- 3x 4- 2 2,x — 5 


b) 


2x + 3 


24 


x 2 -9 


+ 2 ; 


2x + 3 4 ' x-3 x+3 

c) \l3x - 5 = 3 ; d) V2x + 5 = 2. 

Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m 

a) m(x - 2) = 3x + 1 ; 

b) m X + 6 = 4x + 3m ; 

c) (2m + l)x - 2 m = 3x - 2. 

Có hai rổ quýt chứa số quýt bằng nhau. Nếu lấy 30 quả ở rổ thứ nhất đưa 

^ ~ v 1 

sang rổ thứ hai thì sổ' quả ở rổ thứ hai bằng 2- của bình phương số quả còn 

3 

lại ở rổ thứ nhất. Hỏi số quả quýt ở mỗi rổ lúc ban đầu là bao nhiêu ? 

Giải các phương trình 


a) 2x 4 - 7x 2 +5 = 0; 


b) 3x 4 + 2x 2 - 1 = 0. 


Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi (làm tròn kết quả đến chữ 
sổ' thập phân thứ ba) 


a) 2x l - 5x - 4 = 0 ; 
.2 


b) — 3x + 4x + 2 — 0. 

2 


c) 3x^ + 7x + 4 = 0 ; d) 9x* - 6x - 4 = 0. 

Hướng dẫn cách giải câu a) : Nếu sử dụng máy tính CASIO fx-500 MS, ta 
ấn liên tiếp các phím 


MODE 

MODE 

1 

► 

2 

2 

II 

B 

5 

II 

(-) 

4 

II 


màn hình hiện ra Xj = 3.137458609. 

An tiẽp 

màn hình hiện ra x 2 = -0.637458608. 


Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba ta được nghiệm gần đúng 
của phương trình là Xj a; 3,137 và x 2 « -0,637. 

r 

Giải các phương trình 

a) |3x - 2| = 2x + 3 ; b) |2x - l| = |-5x - 2\ ; 


62 


\ X 1 — 3x 4- 1 

c) " = -r- , ; 

d)\2x + 5| = X 2 + 5x + 1. 

2x - 3 \x + l| 


7. Giải các phương trình 


a) J5x + 6 - X - 6 ; 

b) V3 - X - Vx -h 2 + 1 Ị 

c)V2a: 2 + 5 = X + 2 ; 

d)yj4x 2 + 2x + 10 = 3* + 

8. Cho phương trình 3;t 2 

- 2 (m + l)x + 3m - 5 = 0. 


Xác định m để phường trình có một nghiệm gấp ba nghiệm kia. Tính các 
nghiệm trong trường hợp đó. 

PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH 
BẬC NHẤT NHIÊU Ẩn 



I - ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH 
BẬC NHẤT HAI ẨN 

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn 

Phương trinh bậc nhất hai ẩn X, y có dạng tổng quát là 
ax + by = c (1) 

trong đó a, b, c là các hệ số, với điều kiện a và b không đồng 
thời bằng 0 . 

ũ 1 

^ ^Cặp (1 ; -2) có phải là một nghiệm của phương trình 3x -2_y = 7 không ? Phương 
trình đó còn có những nghiệm khác nữa không ? 

CHÚ Ý 

a) Khi a = b = 0 ta có phương trình 0* + Oy = c. Nếu c * 0 
thì phương trình này vô nghiệm, còn nếu c = 0 thì rriọi cặp số 

Ưo ; yo\ đều là nghiệm. 


63 



(2) 


b) Khi b * 0, phương trình ax + by = c trở thành 

ữ c 

y--.X + — 

b b 

Cặp số (xq ; y$) là một nghiệm của phương trình (1) khi và 
chỉ khi điểm M(x 0 ; y$) thuộc đường thẳng (2). 

Tổng quát, người ta chứng minh được rằng phương trình bậc 
nhất hai ẩn luôn luôn có vô số nghiệm. Biểu diễn hình học 
tập nghiệm của phương trình (ỉ) là một đường thẳng trong 
mặt phẳng toạ độ Oxy. 



Hãy biểu diễn hình học' tập nghiệm của phương trình 3x - 2y = 6. 


2. Hệ hai phương trình bậc nhâ't hai ẩn 


(3) 


Hệ hai phương trình bậc nhất hai ân có dạng tổng quát là 

ỊơịX + bự = C] 

a 2 x + b 2 y = c 2 

trong đó X , y là hai ẩn ; các chữ còn lại là hệ số. 

Nếu CỘP' số (jcq / y$) đồng thời là nghiệm của cả hai phương 
trình của hệ thì (JC0 ; jvq) được gọi là một nghiệm của hệ 
phương trình (3). 

Giải hệ phương trình (3) là tìm tập nghiệm của nó. 



a) Có mấy cách giải hệ phương trình 

4x -3y = 9 
2x+ y = 51 

b) Dùng phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình 


J 3x - 6ỵ = 9 
\-2x + 4y = -3. 


CÓ nhận xét gì về nghiệm của hệ phương trình này ? 



II - HỆ BA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT BA Ẩn 

Phương trình bậc nhất ba ẩn có dạng tổng quát là 

ax + by + cz = dy 

trong đó X, y, z là ba ẩn ; ứ, b , c, d là các hệ số và a , b , c không đổng thời 
bằng 0. 

Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn cố dạng tổng quát là 
ịoỵX + bợ + CịZ = dị 

+ C 2 Z = d 2 (4) 

\ch>x + b^y + C 3 Z = d 3 

trong đó X, y, z là ba ẩn ; các chữ còn lại là các hệ số. 

Mỗi bộ ba số (xq ; )>Q ; zq) nghiệm đúng cả ba phương trình 
của hệ được gọi là một nghiệm của hệ phương trình (4). 


a 2 x 


+ 


b 2 y 


Chẳng hạn. 


r 


17 


3 3 


\ 


^ 4 


là nghiệm của hệ phương trình 




còn 




7 4 5 _\ 

l 2 ’ 2 ’ 2) 


4 2) 

X + 3v — 2z = —1 

4y + 3z = Ậ 

2 

2z = 3, 

là nghiệm của hệ phương trình 


X + 2y + 2z = — 

2 

2x + 3y + 5z = -2 
-4x - ly + z = -4. 




Hệ phương trình (5) có dạng đặc biệt, gọi là hệ phương trình dạng tam giác. 

Việc giải hệ phương trình dạng này rất đơn giản. Từ phương trình cuối tính 
được z rồi thay vào phương trình thứ hai ta tính được y và cuối cùng thay z 
và y tính được vào phương trình đầu sẽ tính được 


Ố 4 

/^Hãy giải hệ phương trình (5). 


5.DAI SỐ 10-A 


65 




Mọi hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn đều biến đổi được về dạng tam 

giác, bằng phương pháp khử dần ẩn số . Chẳng hạn, sau đây là cách giải 
hệ phương trình (6). 

Giải. Nhân hai vế của phương trình thứ nhất của hệ (6) với -2 rồi cộng vào 
phương trình thứ hai theo từng vế tương ứng, nhân hai vế của phương trình 
thứ nhất với 4 rồi cộng vào phương trình thứ ba theo từng vế tương ứng, ta 
được hệ phương trình (đã khử X ở hai phương trình cuối) 

X + 2y + 2z = — 

2 

- y + z = -3 
y + 9z = -2. 



Tiếp tục cộng các vế tương ứng của phương trình thứ hai và phương trình 
thứ ba của hệ mới nhận được, ta được hệ phương trình tương đương dạng 
tam giác 

i 

X + 2y + 2z = — 

2 

- y + z = -3 
10 z = -5. 

Ta dễ dàng giải ra được 




Vậy nghiệm của hệ phương trình là 


, , (15 n 

{x-y-z)= 

V l l l) 


(*) Phương pháp này do nhà toán học Đức Gau-xơ (Gauss,. 1777 - 1855) tìm ra, nên cũng 
còn gọi là phương pháp Gau-xơ. 


66 


5.ĐAI SỐ 10-B 



BÀI ĐỌC THÊM 




Trong kho tàng văn hoá dân gian Việt Nam 
có bài toán 'Trăm trâu trăm cỏ" sau đây 

Trăm trâu trăm cỏ, 

Trâu đứng ăn năm, 

Trâu nằm ăn ba, 

Lụ khụ trâu già, 

Ba con một bó. 

Hỏi có bao nhiêu trâu đứng, bao nhiêu 
trâu nằm, bao nhiêu trâu già ? 

Giải . Gọi số trâu đứng là JC, số trâu nằm 
là y t số trâu già là z (x, y t z là những số 
nguyên dương nhỏ hơn 100). Ta có hệ 
phương trình 

JC + y + z = 100 

5jc + 3 y + -Ị-z = 100. 

3 

Đây là hệ hai phương trình bậc nhất ba ẩn, nếu không tính đến điều kiện 
của ẩn thì hệ phương trình này có vô số nghiệm (nếu khử z ta được một phương 
trình bậc nhất của hai ẩn 7.V + 4y = 100). 

Tuy nhiên, vì x t y t z phải là những số nguyên dương nhỏ hơn 100, nên chỉ có một số 
hữu hạn nghiệm, cụ thể ở đây có ba nghiệm 

= 4 x 2 = 8 w 3 = 12 

y\ = 18 T 2 = 11 ^3=4 

Zị = 78 ; z 2 =81; z 3 = 84, 

Bài toán dân gian ở trên thuộc loại phương trình Đi-ô-phăng (mang tên nhà toán 
học cổ Hi Lạp là Diophante). 



67 


Bài tộp 


1. Cho hệ phương trình 


' Ix- 5y= 9 
14x - 10y = 10. 



Tại sao không cần giải ta cũng kết luận được hệ phương trình này vô nghiệm ? 
Giải các hệ phương trình 


j 2x - 3y =1 
X + 2 y = 3 ;■ 



3x + 4y = 5 
[4x -2y -2. 

0,3x - 0,2y = 0,5 
0,5x + 0,4y = 1,2. 


3. 

4. 





Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây. Bạn Vân mua 10 quả quýt, 7 
quả cam với giá tiền là 17 800 đồng. Bạn Lan mua 12 quả quýt, 6 quả cam 
hết 18 000 đồng. Hỏi giá tiền mỗi quả quýt và mỗi quả cam là bao nhiêu ? 

Có hai dây chuyền may áo sơ mi. Ngày thứ nhất cả hai dây chuyền may được 
930 áo. Ngày thứ hai do dây chuyền thứ nhất tăng năng suất 18%, dây chuyền 
thứ hai tăng năng suất 15% nên cả hai dây chuyền may được 1083 áo. Hỏi 
trong ngày thứ nhất mỗi dây chuyền may được bao nhiêu áo sơ mi ? 

Giải các hệ phương trình 


a) 


X 4 - 3y 4 - 2z — 8 
2x + 2y + z = 6 
3x + y + z = 6 ; 



X - 3y + 2z = -7 
— 2x 4 - 4y 4 - 3z - 8 
3x + y - z = 5. 


Một cửa hàng bán áo sơ mi, quần âu nam và váy nữ. Ngày thứ nhất bán 
được 12 áo, 21 quần và 18 váy, doanh thu là 5 349 000 đồng. Ngày thứ hai 
bán được 16 áo, 24 qụần và 12 váy, doanh thu là 5 600 000 đồng. Ngày thứ 
ba bán được 24 áo, 15 quần và 12 váy, doanh thu là 5 259 000 đồng. Hỏi 
giá bán mỗi áo, mỗi quần và mỗi váy là bao nhiêu ? 


Giải các hệ phương trình sau bằng máy tính bỏ túi (làm tròn kết quả đến 
chữ số thập phân thứ hai) 

*l 3 , r\. 

4x + ly = -8 ; [ 5x + 2y = 4. 


68 



- X + 2y - 3z = 2 
d) < 2x + y + 2z = -3 
-2x - 3y + z = 5. 


2* - 3y + 4z = -5 
c) < -4.X + 5y - z = 6 
3x + 4y-3z = 7 ; 

Hướng dẫn cách giải câu a) 

Nếu sử dụng máy tính CASIO fx-500 MS ta ấn liên tiếp dãy các phím 

MODEI [mÕDẼỊ 0 0 0 0 Ẽ3 @ E @ E 0 E [ĩ 

3 00 E 

thấy hiện ra trên mán hình X = 0.048780487. 

Ấn tiếp phím = ta thấy màn hình hiện ray =-1.170731707. 

Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai ta được nghiệm gần đúng của 
hệ phương trình là 

Ịx * 0,05 
y * -1,17. 

Hướng dẫn cách giải câu c) 

Nếu sử dụng máy tính CASIO fx -500 MS ta ấn liên tiếp dãy các phím 

modeI ImodeI |T|ỊT|r2lP1|H|[T|[^1[4~|P1ỊH|ỊT|[r 

o 0 00 00000000003 

T| |T| [T| |T 

_ _ _ ■ 

thấy hiện ra trên màn hình X = 0.217821782. 

Ấn tiếp phím = ta thấy màn hình hiện ra y = 1.297029703. 

An tiếp phím = trên màn hình hiện ra z =-0.386138613. 

Vậy nghiệm gần đúng của hệ phương trình là (làm tròn kết quả đến chữ sô' 
thập phân thứ hai) 

X « 0,22 
< y « 1,30 
z ss -0,39. 

V 

69 




ÔN TÂP CHƯƠNG III 


1. Khi nào hai phương trình được gọi là tương đương ? Cho ví dụ. 

2. Thế nào là phương trình hệ quả ? Cho ví dụ. 

3. Giải các phương trình 

a) y/x - 5 + X = yỊx - 5 + 6 ; b) Vl - X + X = yjx - 1 + 2 ; 


c) 


X 2 8 

yịx -2 yjx - 2 


4. Giải các phương trình 

3x + 4 1 4 


a) 


X - 2 X + 2 


x 2 -4 


+ 3 ; 


b) 


3x z - 2x + 3 3jc — 5 
2x-l = 2 



c) \/x 2 - 4 = X - 1. 

Giải các hệ phương trình : 



-2x + 5y = 9 
4x + 2y = 11 ; 


2x - 3y = 5 
3x + 2y = 8 ; 


d) 3 4- V 2 — X — 4x 2 — X + Vx — 3. 


3x + 4y = 12 

b) c 7 ‘ 

[5x-2y= 7 ; 

5x + 3y = 15 

d ) . ; 

[4x - 5y = 6. 




Hai công nhân được giao việc sơn một bức tường. Sau khi người thứ nhất 

làm được 7 giờ và người thứ hai làm được 4 giờ thì họ sơn được ^ bức 

9 

1 

tường. Sau đó họ cùng làm việc với nhau trong 4 giờ nữa thì chỉ còn lại -4- 


bức tường chưa sơn. HỎỊ nếu mỗi người làm riêng thì sau bao nhiêu giờ mỗi 
người mới sơn xong bức tường ? 

Giải các hệ phương trình 

r f 



2x - 3y + z = -7 
-4x + 5_y + 3z = 6 


X + 2_y — 2z = 5 ; 


b) 


. X + 4y — 2z = 
-2x + 3y + z = 
3x + 8 y — z = 


1 

-6 

12 . 


70 



8 . Ba phân số đều có tử sô là 1 và tổng của ba phân sô đó bằng 1. Hiệu của 
phân số thứ nhất và phân số thứ hai bằng phân số thứ ba, còn tổng của 
phân so thu nhat va phân sô thu hai băng 5 lan phan so thu ba. Tìm cac 
phân số đó. 

9 . Một phân xuởng đuợc giao sản xuất 360 sản phẩm trong một số ngày nhất 
định. Vì phân xuởng tãng năng suất, mỗi ngày làm thêm đuợc 9 sản phẩm 
so với định mức, nên truớc khi hết hạn một ngày thì phân xuởng đã làm 
vuợt số sản phẩm đuợc giao là 5%. Hỏi nếu vẫn tiếp tục làm việc với năng 
suất đó thì khi đến hạn phân xuởng làm đuợc tất cả bao nhiêu sản phẩm ? 

10 . Giải các phuơng trình sau bằng máy tính bỏ túi 


a) 5x 2 - 3x - 7 = 0 ; 

c) 0,2x 2 + l,2x - 1 = 0 ; 

11 . Giải các phuơng trình 
a) \4x - 9\ = 3 - 2x ; 


b) 3x 2 + 4x + 1 = 0 ; 
d) yỈ2x 2 + 5x + 78 = 0. 


b) \2x + ll = |3x + 5 . 


12 . Tìm hai cạnh của một mảnh vuờn hình chữ nhật trong hai truờng hợp 

a) Chu vi là 94,4 m và diện tích là 494,55 m 2 . 

b) Hiệu của hai cạnh là 12,1 m và diện tích là 1089 m 2 . 

13 . Hai nguời quét sân. cả hai nguời cùng quét sân hết 1 giờ 20 phút, trong khi 
nếu chỉ quét một mình thì nguời thứ nhất quét hết nhiều hơn 2 giờ so với 
nguời thứ hai. Hỏi mỗi nguời quét sân một mình thì hết mấy giờ ? 


Bài tập trắc nghiệm 


Chọn phương án đúng trong các bài tập sau 


1 /Ị ^ 

14 . Điều kiện của phuơng trình X + 2 — , = ——-là 


\J~x + 2 


x + l 


(A) JC > -2 và * -1 ; 


(B) x> -2 X < -7 

3 


(C) X > -2, A' * -1 và X < 7 - ; 


(D) X -2 và X * -1 


71 



15. Tập nghiệm của phương trình 


(w 2 + 2)x + 2 m 

X 


= 2 trong trường hợp m í- 0 là 



(B)0. 


(C) R ; (D) R \ {0}. 

16. Nghiệm của hệ phương trình 

3x - 5y = 2 
[4x + 2y = 7 



(A) 

(C) 


39 3 ì 

V 26 ’ Ỉ3J 
( 39 1V 

126 ’ 2J ’ 


(B) 

(D) 


17 _ -5^ _ 
< 13 ’ 13/ ’ 

'_Ị_ . 17 ^ 

V 3 ; 6 / 


17. Nghiệm của hệ phương trình 


là 


(A)(-10 ; 7;9); 


(C) 


_Ị_' -9 . 5 
l 4’ 2 ’ a) 


3x - 2 y - 1=1 
-4x + 3y - 2z =15 
- X - 2y + 3z = -5 


_ ( 3 
(B) 4;-2 
. \2 


\ 


/ 


(D) (-5 ; -7 ; -8). 


72 



BtiT ũímG mức. RÉÍT PHƯDT1G TRìrm 



ĐfíT ĐứriG mức 
flứT PRưữriG TRìriP 


Chương 




Hai nội dung cơ bản của chương là bất đẳng thức và 
bất phương trình. Các vấn đề này đã được học từ những 

lớp dưới. 

Chương này sẽ củng cố và hoàn thiện các kĩ năng chứng 
minh bất đẳng thức và giải bất phương trình. Ngoài các 
phép biến đổi tương đương, học sinh còn được học cách 
xét dấu nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai lầm cơ sở 
cho việc giải các bất phương trình và hệ bất phương trình. 












BẤT ĐANG thức _ 

I - ÔN TẬP BẤT ĐẲNG THỨC 

1. Khái niệm bất đẳng thức 

âi 

V \ Trong các mệnh để sau, mệnh đề nào đúng~ 

a) 3,25 <4; 

b) -5 > -4- ; 

4 

c) -4Ĩ < 3 ? 

Ằrhnn dAl thích 

/ ™ Chọn dấu thích hợp (=, <, >) để khi điền vào ô vuông ta được một mệnh đề đúng. 

a) 2 V 2 Q 3 ; 

4 |—I 2 

b) -- ; 

3 1 — 3 

c) 3 + 2>/2 Q (1 + V 2) 2 ; 

d) a 2 + 1 0 với a là một số đã cho. 

Các mệnh đề dạng "a < b" hoặc "a > b" được gọi là bất 

dẳng thức. 

2. Bất đẳng thức hệ quả và bất đẳng thức tương đương 

Nếu mệnh đê "a < b => c < d" đúng thì ta nói bất đẳng thức 
c < d là bất đẳng thức hệ quả của bă't đẳng thức a < b và 
cũng viết là a < b => c < d. 

Chẳng hạn, ta đã biết 

a <b và b < c => a < c (tính chất bắc cầu). 

a < b, c tuỳ ý=>a + c<b + c (tính chất cộng hai vế bất đẳng thức với 
một số). 



74 



Nếu bất đẳng thức a < b là hệ quả của bất đẳng thức c < d và 
ngược lại thì ta nói hai bất đẳng thức tương đương với nhau 

và viết là a < b <=> c < d. 


ẤL 8 - r »„ 9 ,< lo ,K t . 

3. Tính chất của bất đẳng thức 

Như vậy để chứng minh bất đẳng thức a < b ta chỉ cần chứng minh a - b < 0. 
Tổng quát hơn, khi so sánh hai số, hai biểu thức hoặc chứng minh một bất 
đẳng thức, ta có thể sử dụng các tính chất của bất đảng thức được tóm tắt 
trong bảng sau 


Tính chất 

Tên gọi 

Điều kiên 

♦ 

Nội dung 


a<b<^>a + c<b + c 

Cộng hai vê của bất đẳng 

thức với môt sô 
• 

c > 0 

a < b <=> ac < bc 

Nhân hai vế của bất đẳng 
thức với một số 

c < 0 

a < b <=> ac > bc 


a<bvằc<d=>ơ + c<b + d 

Cộng hai bất đẳng thức 
cùng chiều 

a > 0, c > 0 

a < b và c < d => ac < bd 

Nhân hai bất đẳng thức 
cùng chiều 

ne N* 

a<b^ a 2n+i <b 2n + ' 

Nâng hai vế của bất dẳng 
thức lên một luỹ thừa 

ne N và 
a > 0 

a<b& a 2n < b 2n 

a > 0 

a < b <=> \fã < \fb 

Khai căn hai vế của một bất 
đẳng thức 


a < b <=> ¥ã <3fb 


jk* .. . . . 

v “ Nêu ví dụ áp dụng một trong các tinh chất trên. 


75 









CHÚ Ý 

Ta còn gặp các mệnh đề dạng a < b hoặc a > b. Các mệnh dề 
dạng này cũng dược gọi là bất dẳng thức. Để phân biệt, ta gọi 
chúng là các bất đẳng thức không ngặt và gọi các bất dẳng thức 
dạng a < b hoặc a > b là các bất đẳng ihức ngặt. Các tính chất 
nêu trong bảng trên cũng dứng cho bất dẳng thức không ngặt. 

II - BẤT ĐẲNG THỨC GIỮA TRUNG BÌNH CỘNG VÀ 
TRUNG BÌNH NHÂN (BẤT ĐANG thức CÔ-SI) 

1. Bất đẳng thức Cô-si^ 


ĐỊNH LÍ 



Chứng minh 

Ta có yfãb- = -ị(ứ + b - 2 yfãb) = -ị(Jã - yỉb) 2 <0. 

2 2 2 • 

Vậy 4ãb < 

2 

' Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi ( yỉã - yỊb Ý = 0, tức là khi và chỉ khi a = b. 

2. Các hệ quả 

HỆ QUẢ 1 

^ Tổng cuã một sốdữỡng với nghịch đảo của nó lớn hơn ~hõạc ^ 
bằng 2. 

a + — > 2, Vứ > 0. 

v___ a _ ____ ) 


(*) Augustin Louis - Cauchy, 1789 - 1857. 


76 



HỆ QUẢ 2 



Chứng minh. Đặt s = X + y. Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có 

.2 


y[xỹ < 


X + y s . .. . s 


= — , do đó xy < 

2 2 4 


Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi X = y = . 


ỏ , s 

Vậy tích xy đạt giá trị lớn nhất bằng —— khi và chỉ khi X = y = -- 

4 2 


-Ý NGHĨA HÌNH HỌC 

Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi, hình vuông có 
diện tích lớn nhất (h.26). 


Ả B 


1 cm 2 






/ 











D 


c 



H G 


Hỉnh 26 

HỆ QUẢ 3 

( - 1 l ^1 

Nếu X, y cùng dương và có tích không đổi thì tổng X + y nhỏ 
nhất khi và chỉ khi X = y. 


Ý NGHĨA HÌNH HỌC 

Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích, hình vuông có 
chu ví nhỏ nhất (h.27). 


77 









5 

Hãy chứng minh hệ quả 3. 


Hình 27 


III - BẤT ĐẲNG THỨC CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT Đối 

4« 

/ ^ Nhắc lại định nghĩa giá trị tuyệt đối và tính giá trị tuyệt đối của các sô' sau 
a) 0 ; b) 1,25 ; c) d) -n. 


Từ định nghĩa giá trị tuyệt đối, ta có các tính chất cho trong bảng sau 



Ví dụ. Cho X e [-2 ; 0]. Chứng minh rằng ụ + ll < 1. 

• 2 * 

Giai 

X e [-2 ; 0] => -2 < JC < 0 

=>-2+1<jc+1<0+1 
=> -1 < x+ 1 < 1 
=> \x + ll < 1. 


78 






Bài tập 

1. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi giá trị của X ? 

a) 8x > 4x ; .. b) 4 jc > 8jc ; 

c)8x 2 >4x 2 ; d)8+x>4 + x. 

2. Cho số X > 5, số nào trong các số sau đây là số nhỏ nhất ? 

5 „ 5 „ 5 ^ X 

A — — Ị B — — + 1 ; c — — — 1 ’ D — —• 

XXX 5 

3. Cho a, b, c là đô dài ba cạnh của một tam giác. 

a) Chứng minh (b - c) < a 2 ; 

2 2 2 s* / I I 

b) Từ đó suy ra ứ + b + c <2 ( ơb + bc + ca). 

4. Chứng minh rằng 

X 2 + y 3 > x 2 y + xý 2 , Vx > 0, Vy > 0. 

5. Chứng minh rằng 

X 4 - V? + X - yfx + 1 > 0, Va: > 0. 

Hướng dẫn. Đặt yfx = t, xét hai trường hợp 0 < A < 1 ; A > 1. 

6. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, trên các tia Ox và Oy lần lượt lấy các điểm A 
và B thay đổi sao cho đường thẳng AB luôn tiếp xúc với đường tròn tâm o 
bán kính 1. Xác định toạ độ của A và B để đoạn AB có độ dài nhỏ nhất. 


H SỬ 

Cô-si là nhà toán học Pháp, ông nghiên cứu nhiều lĩnh vực 
Toán học khác nhau, công bố hơn 800 công trình về số học, 
Lí thuyết số, Đại số, Giải tích toán học, Phương trình vi phân, 
Cơ học lí thuyết, Cơ học thiên thể, Vật lí toán. 

Các công trình của Cô-si cho thấy rõ nhược điểm của việc 
dựa vào trực giác hình học để suy ra các kết quả tế nhị của 
Giải tích. Ổng định nghĩa một cách chính xác các khái niệm 
A. CÔ-SỈ giới hạn và liên tục của hàm số. ồng xây dựng một cách chặt 

(Augusíin LOUỈS Cauchy, c hẽ |_í thuyết hội tụ của chuỗi, đưa ra khái niệm bán kính hội tu. 
1789 - ỉ857) 




79 



ổng định nghĩa tích phân là giới hạn của các tổng tích phân 
và chứng minh sự tồn tại tích phân của các hàm số liên tục. 
Ông phát triển cơ sỏ của Lí thuyết hàm sô biến sô phức, về 
Hình học, về Đại số, về Lí thuyết số, về Cơ học, về Quang 
học, về Thiên văn học, Cô-si đều có những cống hiến lớn lao. 


BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ 
HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT Ẩn 

4 _•_ 

I - KHÁI NIỆM BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT Ẩn 

1. Bất phương trình một ẩn 

ầ 1 

/ ® Cho một ví dụ về bất phương trình một ẩn, chỉ rõ vế trái và vế phải của bất phương 
trình này. 

Bất phương trình ẩn X là mệnh đê chứa biến có dạng 

f(x)<g(x) ự(x)<g(x)) (1) 

trong đó f{x) và g(x) là những biểu thức của X . 

Ta gọi jịx) và g(x) lần lượt là vế trái và vế phải của bất phương 
trình (1). Sô'thực Xq sao cho f(x 0 ) < g(x Q ) ự(x 0 ) < g(x Q )) là 

mệnh đê đúng được gọi là một nghiệm của bái phương trình ( 1 ). 

Giải bất phương trình là tìm tập nghiệm của nó, khi tập 
nghiệm rỗng thì ta nói bất phương trình vô nghiệm. 



CHÚ Ý 

Bất phương trình (1) cũng có thể viêt lại dưới dạng sau 

SƯ) >/00 (sOO ^/00). 


80 



M 2 

/\cho bất phương trình 2x < 3. 

a) Trong các số ~yx ; 2-7 ; 71 ; vTÕ số nào là nghiệm, số nào không là nghiệm của bất 

2 ' 

phương trình trên ? 

b) Giải bất phương trình đó và biểu diễn tập nghiệm của nó trên trục số. 

2. Điểu kiện của một bất phương trình 

Tương tự dối với phương trình, ta gọi các điều kiện của ẩn số 
X để f(x) và g(x) có nghĩa là điều kiện xác định (hay gọi tắt là 

điều kiện) của bất phương trình (1). 

Chẳng hạn điều kiện của bất phương trình 

■>/3 — X \j X -+- 1 ^ X 

là3-x>0vàx+l>0. 

3. Bất phương trình chứa tham số 

Trong một bất phương trình, ngoài các chữ đóng vai trò ẩn số còn có thể có 
các chữ khác được xem như những hằng số và được gọi là tham sổ. Giải và 
biện luận bất phương trình chứa tham số là xét xem với các giá trị nào của 
tham số bất phương trình vô nghiệm, bất phương trình có nghiệm và tìm 
các nghiệm đó. Chẳng hạn 

(2 m - l)x + 3 < 0 
X 2 - mx + 1 > 0 

có thể được coi là những bất phương trình ẩn X tham số m. 

II - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT Ẩn 
• ■ „ 

Hệ bất phương trình ẩn X gồm một số bất phương trình ẩn X 
mà ta phải tìm các nghiệm chung của chúng. 

Mỗi giá trị của X đồng thời là nghiệm của tất cả các bất 
phương trình của hệ được gọi là một nghiệm của hệ bất 
phương trình đã cho. 

Giải hệ bất phương trình là tìm tập nghiệm của nó. 

Để giải một hệ bất phương trình ta giải từng bất phương trình 
rồi lấy 'giao của các tập nghiệm. 


6,ĐẠI SỔ 10-A 


81 








Ví dụ 1. Giải hệ bất phương trình 

í3 - X > 0 

\x + 1 > 0. 

V. 

Giải. Giải từng bất phương trình ta có 

3-x>0<=>3>x 

X + 1 >0 <=> X > -1. 

Biểu diễn trên trục số các tập nghiệm của các bất phương trình này ta được 

3 

Tập nghiêm của 3 - X > 0 - 

X 

Tập nghiệm của X + 1 > 0 - ► 

-1 JC ' 

Giao của hai tập hợp trên là.đoạn [-1 ; 3]. 

Vậy tập nghiệm của hệ là [-1 ; 3] hay còn có thể viết là -1 < X < 3. 


III - MỘT SỐ PHÉP BIẾN ĐỔI BÂT phương trình 

1. Bất phương trình tương đương 

ẤL k„ 

V ^1 Hai bất phương trình trong ví dụ 1 có tương đương hay không ? Vì sao ? 

Ta đã biết hai bất phương trình có cùng tập nghiêm (có thể 
rỗng) là hai bất phương trình tương đương và dùng kí hiệu 
để chỉ sự tương đương của hai bất phương trình đó. 

Tương tự , khi hai hệ bất phương trình có cùng một tập nghiệm ta 
củng nói chúng tương đương với nhau và dùng kí hiệu để 
chỉ sự tương đương đó. 

2. Phép biến đổi tương đương 

Đê giải một bất phương trình (hệ bất phương trình) ta liên tiếp 
biến đổi nó thành những bất phương trình (hệ bất phương trình) 
tương đương cho đến khi được bất phương trình (hệ bất phương 
trình) đơn giản nhất mà ta có thê viết ngay tập nghiệm. Các phép 
biến đổi như vậy được gọi là các phép biến đôi tương đương . 


82 


6.ĐẠI SỐ 10-B 



Chẳng hạn khi giải hệ bất phương trình trong ví dụ 1 ta có thể viêt 


f3-x > 0 
[x + 1 > 0 


<=> 



<»-1 < -V < 3. 


Dưới đây ta sẽ lần lượt xét một số phép biến đổi thường sử dụng khi giải 
bất phương trình. 


3. Cộng (trừ) 

Cộng (trừ) hai vế của bất phương trình với cùng một biểu thức 
mà không làm thay đổi điều kiện của bất phương trình ta được 
một bất phương trình tương đương. 

P(x) < Q(x) o P(x) +f(x) < Q(x) +f(x) 


Ví dụ 2. Giải bất phương trình 

(x + 2)(2x - l) - 2 < X 2 + (x - 1 )(jc + 3). 

Phân tích bài toán 

Khai triển và rút gọn từng vế ta được bất phương trình 

2x 2 + 3x - 4 < 2X 2 + 2x - 3. 

Chuyển vế và đổi dấu các hạng tử của vế phải bất phương trình này (thực 

chất là cộng hai vế của bất phương trình với biểu thức -(2x + 2x - 3) ta 
được một bất phương trình đã biết cách giải. 

Giai 

(x + 2)(2x - 1) - 2 < X 2 + (JC - ÌX* + 3) 

<=> 2x 2 + 4x-x-2-2<x 2 +x 2 -x + 3x-3 
<=> 2x 2 + 3x - 4 < 2x 2 + 2x - 3 

<=> 2x 2 + 3x - 4 - (2x 2 + 2x - 3) ^ 0 
<=>*- 1 <0 
X < l. 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (-00 ; 1]. 


Nhận xét. Nếu cộng hai vế của bất phương trình P(x) < Q(x) +f(x) với biểu 
thức -f(x) ta dược bất phương trình P(x) -f(x) < Q(x). Do đó 

P(x) < Q(x) +f(x) « P(x) -f(x) < Q(x). 


83 




Như vậy chuyển vế và đổi dấu một hạng tử trong một bất phương trình ta 
được một bất phương trình tương đương. 

4. Nhân (chia) 

Nhân (chia) hai vế của bất phương trình với cùng một biểu 
thức luôn nhận giá trị dường (mà không làm thay đổi điều 
kiện của bất phương trình) ta được một bất phương trình 
tương đương. Nhân (chia) hai vế của bất phương trình với 
cùng một biểu thức luôn nhận giá trị âm (mà không làm thay 
dổi diều kiện của bất phương trình) và đổi chiều bất phương 
trình ta được một bất phương trình tương đương. 

P(x ) < Q(x ) <=> P(x).f(x) < Q(x).f(x) nếu f(x) > 0, Vx 
P(x) < Q(x) <=> P(x).f(x) > Q(x).f(x) nếu f(x) < 0, Vjc / 


Ví dụ 3 . Giải bất phương trình 

2 2 
X + X + 1 X + X 

2 7 2 7' 

X + 2 X + 1 

Phân tích bài toán. Mẫu thức của hai vế bất phương trình là những biểu thức 
luôn dương. Nhân hai vế của bất phương trình với hai biểu thức luôn dương 
đó, ta được một bất phương trình tương đương. 

Giai 

2 2 
X + A + 1 X + X 

- 7 ' > 7 

x z +2 X 2 + 1 

<=> (x 2 + X + ỉ)(x 2 + 1) > (x 2 + x){x“ + 2) 

4 , 3 , ~2- . 4 3 , -2 • 

oa: + X +2x +a:+1>a + X +2x + 2x 

4 , 3 -2 _ , 4 3 ~2 „ 

ox + X +2x + X + 1 - X - X —2x -2a>0 

»-jí+1>0ok1. 

Vậy nghiệm của bất phương trình là X < 1. 

5. Bình phương 

Bình phương hai vế của một bất phương trình có hai vế không 
âm mà không làm thay đổi điêu kiện của nó ta được một bất 
phương trình tương đương. 

P(x) < Q(x) o p 2 (x) < Q 2 (x) nếu P(x) > 0, Q(x) > 0, Va 


84 




Ví dụ 4. Giải bất phương trình 


\[x 2 + ~2x + 2 > V* 2 -2x + 3. 

Giải. Hai vế bất phương trình đều có nghĩa và dương với mọi- X. Bình 
phương hai vế bất phương trình này ta được 

(V.X 2 +2x + 2 ) > (V* 2 - 2jc + 3 ) 

<=> X + 2x + 2 > .V — 2x + 3 
<=> 4x > 1 
. 1 

<=>.*>—■ 

4 

Vậy_nghiệm của bất phương trình là X > -7- 

4 


6. Chú ý 

t 

Trong quá trình biến đổi tnột bất phương trình thành bất phương trình 
tương đương cần chú ý những điều sau ' 

ỉ) Khi biến đổi các biểu thức ở hai vế của một bất phương 
trình thì diều kiện của bất phương trình có thể bị thay đổi. Vì 
vậy, để tìm nghiệm của một bất phương trình ta phải tìm các 
giá trị của X thoả mãn điều kiện của bất phương trình đó và là 
nghiệm của bất phương trình mới. 


Ví dụ 5. Giải bất phương trình 

5x + 2V3 - ~x 

4 

Giải. Điều kiện 3 - À' > 0. 

Ta có 

5x + 2V3 - ~x 


. X . 4 — 3-^3 - X 

1 > — -7-- 

4 6 


- X 4 - 3yj3 - X 

- 1 > —--- 

4 6 


53f \Ỉ3 - X 

o — +■——— 
4 2 


. X 2 ỵj3 - X 

4 3 2 


5x y/3-X 

« - 7 - + — 7 — 

4 2 

=> X - -7 > 0. 

3 


X 2 yj 3 - X 

1 - — + —- _ > 0 

4 3 2 


85 



Kết hợp với điều kiện của bất phương trình, ta có nghiệm của bất phương 
trình là nghiệm của hệ 

X - -ị- > 0 

3 

3 - * > 0. 

Hệ bất phương trình này có nghiệm là ^ < * < 3. 


Kết luận. Nghiệm của bất phương trình đã cho là 


-ị- < X < 3. 
3 


2) Khi nhăn (chia) hai vế của bất phương trình P(x) < Qự) 
với biểu thức f(x) ta cần lưu ý đến điều kiện về dấu của f(x). 
Nếu f(x) nhận cả giá trị dương lẫn giá trị âm thì ta phải lần 
lượt xét từng trường hợp. Mỗi trường hợp dẫn đến một hệ bất 
phương trình. 

Ta minh hoạ điều này qua ví dụ sau. 


Ví dụ 6. Giải bất phương trình ——— > 1. 

X - 1 


Giải. Điều kiện X * 1 . 

a) Khi * - 1 < 0 (tức là *.< 1) ta có ——— < 0. Do đó trong trường hợp này 

X - 1 

mọi * < 1 đều không là nghiệm của bất phương trình hay bất phương trình 
vô nghiệm. 

b) Khi * - 1 > 0 (tức là X > 1), nhân hai vế của bất phương trình đã cho với 
* - 1 ta được bất phương trình tương đương 1 > X - li Như vậy trong 
trường hợp này nghiệm của bất phương trình đã cho là nghiệm của hệ 

Jl > x-l 

1 X > 1 . 


Giải hệ này ta được nghiệm là 1 < < 2. 

Kết luận. Nghiệm của bất phương trình đã cho là 1 < X < 2. 


3) Khi giải bất phương trình P(x) < Q(x) mà phải bình phương 
hai vế thì ta lần lượt xét hai trường hợp : 

a) P(x), Q(x) cùng có giá trị không âm, ta bình phương hai vế 
bất phương trình. 

b) P(x), Q(x) cùng có giá trị âm ta viết 

P(x) < Q(x) o - Q(x) < -P(x) 
rồi bình ph ương hai vế bất ph ương trình mới. 



Ví dụ 7. Giải bất phương trình 


2 ,17 1 

X + —— > X + _ . 

4 2 

Giải. Hai vế của bất phương trình có nghĩa với mọi X. 

a) Khi X + — < 0 (tức là X < vế phải của bất phương trình âm, vế trái 

2 2 

dương nên trong trường hợp này mọi X < đều là nghiệm của bất 
phương trình. 

b) Khi X + — > 0 (tức là X > ), hai vế của bất phương trình đã cho đều 

2 2 

không âm nên bình phương hai vế của nó ta được bất phương trình tương 

2 17 2 1 

đương X + — > X + X + —. Như vậy, nghiệm của bất phương trình đã 
cho trong trường hợp này là nghiệm của hệ 

',ĩ-i 

2 

2 , 17 2 .... 1 

X + —— > X + X + —. / 

4 4 

Giải hệ này ta được nghiệm là --- < X < 4. 

Tổng hợp lại, nghiệm của bất phương trình đã cho bao gồm 

* 1 ~ 1 ^ _ . 

JC<-— và-—<JC<4. 

2 2 

\ 

Kết luận. Nghiệm của bất phương trình đã cho là X < 4. 


Bài tạp 


Tim các giá trị X thoả mãn điều kiện của mỗi bất phương trình sau 


X X + \ 


b) 


1 


< 


2x 


X 2 -4 X 2 - 4x + 3 


c) 2\x\ - l + Vx - 1 


< 


2x 


X + 1 


d) 2y/l - X > 3x + 


1 


X + 4 


87 



2. Chứng minh các bất phương trình sau vộ nghiệm 
a) X + yỊ X + 8 ^ — 3 


b) ựl + 2(* - 3) 2 + ^5-4x + X 2 < I; 


Vi 


c) VI + - yĩ+x 2 > 1. 


3. Giải thích vì sao các cặp bất phương trình sau tương đương ? 

a) -4x + 1 > 0 và 4x - 1 < 0 ; 

b) 2x 2 + 5 < 2x - 1 và 2x 2 - 2x + 6 < 0 ; 

c) x+l>0 vàx+l + —— > 


X 2 + 1 X 2 + 1 


d) yfx - 1 > X và (2x + 1) Vx - 1 > X (2x + 1). 
4. Giải các bất phương trình sau 


, 3x + 1 X - 2 1 - 2x 

a) — -—- < ——— 


b) (2x - l)(x + 3) - 3x + 1 < (x - l)(x + 3) + X 2 - 5 
5. Giải các hệ bất phương trình 


a) 


6x + ^ < 4x + 7 
7 


8x + 3 


< 2x + 5 ; 


b) 


15x - 2 > 2x + — 

3 


2(x - 4) < 


3* - 14 


88 




DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT 

_ * * 


I - ĐỊNH LÍ VỀ DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT 


1. Nhị thức bậc nhâ't 

• <p 


Nhị thức bậc nhất đối với X là biểu thức dạng f(x) = ax + b 
trong đó a, b là hai số đã cho , a & 0. 

Na) Giải bất phương trình - 2 x + 3 > 0 và biểu diễn trên trục số tập nghiệm của nó. 

b) Từ đó hãy chỉ ra các khoảng mà nếu X lấy giá tri trong đó thì nhị thức f(x) = -2x + 3 
có giá trị 

Trái dấu với hệ số của X ; 

Cùng dấu với hệ số của X, 


2. Dâu của nhị thức bậc nhât 

• * 


ĐỊNH LÍ 


Nhị thức f(x) =ax + b có giá trị cùng dấu với hệ sô' a khỉ X 

f h ' 


lấy các giá trị trong khoảng —; +00 

\ a J 

r 

khỉ X lấy các giá trị trong khoảng 


, trái dấu với hệ sô a 

1 > 

\ 


b 

— 00 ;- 

V aj 


í 




Chứng minh . Ta cọ f(x) = ax + h = a 


X + — 

V aj 


í 


Với x> - — thì X +— > 0 nên f(x) = a 
a a 


\ 


X + — 

V aj 


cùng dấu với hệ số a 


í 


\ 


Với X < - — thì X + — < 0 nên f(x) = a 
a a 


X H- 

V aj 


trái dấu với hệ số a. 


89 




















Các kết quả trên được thể hiện qua bảng sau 


X 

b 

— 00 —— +00 

a 

/( x) = ax + b 

trái dấu với a 0 cùng dấu với a 


Ta gọi bảng này là bảng xét dấu nhị thức f(x) = ax + b. 

Khi X = nhị thức f{x) = ax + b có giá trị bằng 0, ta nói số Xq 
a 

nghiệm của nhị thức/00. 

Nghiệm Xq = - — của nhị thức chia trục số thành hai khoảng (h.28). 




Hình 28 


Minh hoạ bằng đồ thị 



3. Ap dụng 

Ã* 

vXét dấu các nhị thức f(x) = 2>x + 2, g(x) = ~2x + 5. 


Ví dụ 1. Xét dấu nhị thức/00 = fnx - 1 với m là một tham số đã cho. 
Giải. Nếu /77 — 0 thì/00 = -1 < 0, với mọi X. 

. 0 , . „ 1 

Nếu m * 0 thì/(jí) là một nhị thức bậc nhất có nghiệm Xn = — . 

m 


90 
















Ta có'bảng xét dấu nhị thức/Cx) trong hai trường hợp m > 0, m < 0 như sau 


m > 0 

X 

— 00 


1 

m 


+ 00 


/w 


— 

0 

■ + 



m < 0 

X 

1 

— 00 — +00 

m 

— 

+ 0 


II - XÉT DẤU TÍCH, THƯƠNG CÁC NHỊ THỨC BẬC NHẤT 


Giả sửf(x ) là một tích của những nhị thức bậc nhất. Áp dụng định lí 
vê' dấu của nhị thức bậc nhất có thể xét dấu từng nhân tử. Lập báng 
xét dấu chung cho tất cả các nhị thức bậc nhất có mặt trong f(x) ta 
suy ra được dấu của f(x). Trường hợp f(x) là một thương cũng được 
xét tương tự. 

Ví dụ 2. Xét dấu biểu thức 

f(x) J ix - + 2) . 

-3x + 5 


Giải 

f(x) không xác định khi JC = ^. Các nhị thức 4x - 1, X + 2, -3x + 5 có các 

nghiệm viết theo thứ tự tăng là -2 ; -7 ; 7 . Các nghiêm này chia khoảng 

4 3 

' (- 00 ; 4- 00 ) thành bốn khoảng, trong mỗi khoảng các nhị thức đang xét có 

dấu hoàn toàn xác định. 


JC 

1 5 

— 00 —2 — “ +00 

4 3 

4jc- 1 

— 

'0 + 

+ 

X + 2 

- 0 + 

+ 

+ 

-3x + 5 

+ 

+ 

+ 0 - 

/U) 

+ 0 - 0 + 

— 


91 






















Từ bảng xét dấu ta thấy 


f(x) > 0 khi X e (- 00 ; -2) hoặc X € 


/ 1 c\ 


1 . 5 
V4 ; 3 


/ 


í 0 


( 5 3 

-2 ; - 

hoặc X e 

— ; + 00 

4 J 


b J 


f(x) = 0 khi X = -2 hoặc A' = — • 

J 4 


5 .,• 

f(x) không xác định khi X = -r (trong bảng kí hiệu bởi II) 



Xét dấu biểu thức f(x) = (2r - 1)(—X + 3). 


III - ÁP DỤNG VÀO GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH 

Giải bất phương trình f(x) > 0 thực chất là xét xem biểu thức/(x) nhận giá 
trị dương với những giá trị nào của JC (do đó cũng biết f(x) nhận giá trị âm 
với những giá trị nào của x), làm như vậy ta nói đã xét dấu biểu thức f(x). 

1. Bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức 


Ví dụ 3 . Giải bất phương trình 


1 - X 

GiảL Ta biến đổi tương đương bất phương trình đã cho 

—!— > 1 o —— - 1 > 0 o - 2 — > 0. 

ỉ - X \ - X ỉ - X 


Xét dấu biểu thức f(x) = ——— ta suy ra nghiệm của bất phương trình đã 

1 - X 

cho là 0 < A < 1. 

^4 

^ Giải bất phương trình X 3 - 4x < 0. 


92 













Bât phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối 

Một trong những cách giải bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt 
đối là sử dụng định nghĩa để khử dấu giá trị tuyệt đối. Ta thường phải xét 
bât phương trình trong nhiều khoảng (nửa khoảng, đoạn) khác nhau, trên 
đó các biểu thức nằm trong dấu giá trị tuyệt đối đều có dấu xác định. 

Ví dụ 4. Giải bất phương trình 

-2x + l| + JC - 3 < 5. 

/^1 • J > * 

Giai. 

Theo định nghĩa giá trị tuyệt đối ta có 


—2x + l| 


-2x + 1 nếu -2x + 1 > 0 
-(-2x + 1) nếu -2x + 1 < 0. 


Do đó ta xét bất phương trình trong hai khoảng 
a) Với X < ta có hệ bất phương trình 


X < -7 
2 

(— 2x 4- 1) + X — 3 <c 5 


\x < j- 
hay ị 2 

-X < 7 


Hệ này có nghiệm là -7 < X < j-- 
b) Với X > ^ ta có hệ bất phương trình 


X > — 

2 

(2jc - 1) + X - 3 < 5 


hay 


X > — 
2 

X < 3. 


Hệ này có nghiệm là < X < 3. 

Tổng hợp lại tập nghiệm của bất phương trình đã cho là hợp của hai khoảng 



Kết luận. Bất phương trình đã cho có nghiệm là -7 < X < 3. 


93 



Bằng cách áp dụng tính chất của giá trị tuyệt đôi (§1) ta có 
thê dễ dàng giải các bất phương trình dạng |/(x)| < a và 

/ |/(x)| > a với a> 0 đã cho - 
Ta có 

( -^ 

\f(x)\ < a <=> -a <f(x) < a 

' ,' , _ (ữ>0) 

^ |/Q)| > a <=>/(*) < -ạ hoặc f{x) > ạ. _^ 

Bài tộp 




Xét dấu các biểu thức 
a )f(x) = (2x - 1)(JC + 3) 


c) /( x) = ——- —-— ; 
3jc + 1 2 - X 

Giải các bất phưcmg trình 

, 2^5 

a) ——- < ; 

X - ỉ 2x - 1 


X X + 4 X + 3 
3. Giải các bất phương trình 

a) \5x-4\>6 ; 


b) f(x) = (~3x - 3)(x + 2)(x + 3) ; 
d)f(x) = 4x I 2 - 1. 



1 ■ 1 

7 ^ . 9 ’ 

x + ỉ (x-ỉỹ 



X 2 - 3jc + 1 



< 1. 



-5 

X + 2 


< 



X - ỉ 


BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI Ẩn 

I - BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHÂT hai Ẩn 

Ta cũng gặp những bất phương trình nhiều ẩn số, chẳng hạn 

2x + - z < 3 ; 3x + 2y < ỉ. 

Khi X = -2, y = 1, z - 0 thì vế trái bất phương trình thứ nhất có giá trị nhỏ 
hơn vế phải của nó, ta nói bộ ba số (jc ; y ; z) = (-2 ; 1 ; 0 ) là một nghiệm 
của bất phương trình này. 



94 






















Tương tự, cặp số (x ; y) = (1 ; -2) là một nghiệm của bất phương trình thứ hai. 

Bát phương trình bậc nhất hai ẩn X, y có dạng tông quát là 

ax + by < c (1) 

(ax + by < c ; ax + by > c ; ax + by > c) 

trong đó a, b, c là những số thực đã cho, a và b không đồng 
thời bằng 0 , X và y là các ẩn số. 


II - BIỂU DIỄN TẬP NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 
HAI AN 

- Cũng như bất phương trình bậc nhất một ẩn, các bất phương trình bậc nhất 
hai ẩn thường có vô số nghiệm và để mô tả tập nghiệm của chúng, ta sử 
dụng phương pháp biểu diễn hình học. 

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tập hợp các điểm có toạ độ là 
nghiệm bất phương trình ( 1 ) được gọi là miền nghiệm của nó. 

Người ta đã chứng minh được rằng trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đường 
thẳng ax + by = c chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng, một trong hai 
nửa mật phẳng đó là miền nghiệm của bất phương trình ax + by < c, nửa 
mặt phẳng kiạ là miền nghiệm của bất phương trình ax + by> c. 

Từ đó ta có quy tắc thực hành biểu diễn hình học tập nghiệm (hay biểu 
diễn miền nghiệm) của bất phương trình ax + by < c như sau (tương tự cho 
bất phương trình ax + by > c) 

Bước 1. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, vẽ đường thẳng A : 

ax + by = c. 

Bước 2. Lấy một điểm MAxq^q) không thuộc A (tơ thường 
lấy gốc toạ độ O) 

Bước 3. Tính ơXq + /n' () và so sánh ax Q + by 0 với c. 1 

Bước 4. Kết luận 

* 

Nếu ữXn + byQ < c thì nửa mặt phẳng bờ A chứa 
M 0 là miền nghiệm của ax + by < c. 

Nếu ax Q + byQ > c thì nửa mặt phẳng bờ A không 
'chứa Mq là miền nghiệm của ax + by < c. 


95 



CHÚ Ý 


Miền nghiệm của bất phương trình ax + by < c bỏ đi đường 

9 " 

thăng ax + by = c là miền nghiệm của bất phương trình 


ax + by < c. 


Ví dụ 1. Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn 

2x + ỵ < 3. 



• 2 ĩ 

Giái 

Vẽ đường thẳng A : 2x + y = 3. 


Lấy gốc toạ độ 0(0 ; 0), ta thấy o Ễ A và 

có 2.0 + 0 < 3 nên nửa mặt phẳng bờ A 
chứa gốc toạ độ o là miển nghiệm của bất 
phương trình đã cho (miền không bị tô 
đậm trong hình 29). 



Biểu diên hình học tập nghiệm của bất phương 
trình bậc nhất hai ẩn 


-3x + 2y > 0 . 


Hình 29 

III - HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI Ẩn 
T ương tự hệ bất phương trình một ẩn 


Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn gồm một số bất phương 
trình bậc nhất hai ẩn X, y mà ta phải tìm các nghiệm chung 
của chúng. Mỗi nghiệm chung đó được gọi là một nghiệm của 
hệ bất phương trình đã cho. 

Cũng như bất phương trình bậc nhất hai ẩn, ta có thể biểu diễn 
hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 


Ví dụ 2. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 

3x + y < 6 
X + y < 4 


x>0 

y>Ò. 


96 









Giải. Vẽ các đường thẳng 
(d|) : 3x + y = 6 
(d 2 ) X + y = 4 
(d 3 ) : X = 0 (trục tung) 

(d 4 ) : y = 0 (trục hoành). 

Vì điểm Mq( I ; 1) có toạ độ thoả mãn 
tất cả các bất phương trình trong hệ 
trên nên ta tô đậm các nửa mặt phẳng 

bờ (dị), (d 2 ), (d 3 ), (d 4 ) không chứa 

điểm Mq. Miền không bị tô đậm (hình 
tứ giác OCIA kể cả bốn cạnh AI, IC, 

CO, OA) trong hình vẽ (h.30) là miền 
nghiệm của hệ đã cho. 

ũ 2 ., 

/\Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 

Í2.V - y < 3 
2 A‘ +' 5 V 5Í 12 A' + 8. 

V ' 

IV - ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN KINH TẾ 

Giải một số bài toán kinh tế thường dẫn đến việc xét những hệ bất phương 
trình bậc nhất hai ẩn và giải chúng. Loại bài toán này được nghiên cứu 
trong một ngành toán học có tên gọi là Quy hoạch tuyến tính. Sau đây ta sẽ 
xét một bài toán đơn giản thuộc loại đó. 

Bài toán . Một phân xưởng có hai máy đặc chủng M|, M 2 sản xuất hai 

loại sản phẩm kí hiệu là I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, 
một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản 

phẩm loại I phải dùng máy Mị trong 3 giờ và máy M 2 trong 1 giờ. Muốn 

sản xuất một tấn sản phẩm loại II phải dùng máy Mị trong 1 giờ và máy 

M 2 trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai loại 
sản phẩm. Máy My làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy M 2 

một ngày chỉ làm việc không quá 4 giờ. Hãy đặt kế hoạch sản xuất sao cho 
tổng số tiển lãi cao nhất. 

Giải. Gọi A\ y theo thứ tự là số tấn sản phẩm loại I, loại II sản xuất trong 
một ngày (x > 0, ỵ > 0). Như vậy tiền lãi mỗi ngày là L = 2x + l ,6y (triệu đồng) 

và số giờ làm việc (mỗi ngày) của máy M] là ĩx + y và máy M 2 là X + y. 



7.ĐAI SÔ 10-A 


97 



% 



Vì môi ngày máy Mị chỉ làm việc không quá 6 giờ, máy Mo 
nên X, y phải thoả mãn hệ bất phương trình 

3x + y < 6 
„Y + y < 4 

' X > 0 

y > 0. 

Bài toán trở thành 

Trong các nghiêm của hệ bất phương trình (2), tìm nghiệm (x =i XQ ; y = y 0 ) 
sao cho L-2x+ 1,6 y lớn nhất. 

Miền nghiệm của hệ bất phương trình (2) là tứ giác OAIC kể cả miền trong 
(gọi là miền tứ giác OAỈC) xem ví dụ ở mục III hình 30. 

Người ta chứng minh dược rằng biểu thức L = 2x + l,6y đạt được giá trị lớn 
nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác OAIC (xem bài đọc thêm). Tính giá trị 
của biểu thức L - 2x + l ,6y tại tất cả các đỉnh của tứ giác OAIC, ta thấy L lớn 

nhất khi X = 1 , y = 3. 

Vậy đế có sô tiền lãi cao nhất, mỗi ngày cần sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I 
và 3 tấn sán phẩm loại II. 


không quá 4 giờ 


( 2 ) 


BÀI ĐOC THÊM 



PHƯƠNG PHÁP TÌM CỰC TRỊ CỦA BIỂU THỨC 
F = a x + by TRẼN MỐT MIỀN ĐA GIÁc_ 


Bài toán. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức F = ax + by (a, b là 
hai số đã cho không đổng thời bằng 0), trong đó X, y là các toạ độ của các điểm 


98 


1 đại số 10-B 












thuộc miền đa giác A { A 2 ... AịA i+[ ... A n . 
nhỏ nhất. 

Giải (h.31). Ta minh hoạ cách giải trong 
trường hợp n = 5 và chỉ xét trường hợp 
b > 0 (các trường hợp còn lại xét tương 

tự). Giả sử M(xq ; 3 >q) là một điểm đã cho 
thuộc miền đa giác. Qua điểm M và mỗi 
đỉnh của đa giác, kẻ các đường thẳng 
song song với đường thẳng ax + by = 0. 

Trong các đường thẳng đó, đường 
thẳng qua điểm M có phương trình 


ax + by = oxq + byQ 

và cắt trục tung tại điểm N 0 ; ax ° * ^ v ° 

, K b 


\ 

) 


Xác định Jt, y để F đạt giá trị lớn nhất, 



Vì b > 0 nên ax 0 + by 0 lớn nhất khi và chỉ 


khi 


ax o + t, yo ,A 


lớn nhất. 


Hình 3 ỉ 


Trên hình 31, F = ax + by lớn nhất khi (x; y) là toạ độ của điểm A j, bé nhất khi (jc ; y) 
là toạ độ điểm Á 4 . 

Tóm lại, giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) của biểu thức F = ax + by đạt được tại một trong 
các đỉnh của miền đa giác. 


1 . 

2 . 



Bài tập 

ỉ 

Biểu diễn hình học tập nghiệm của các bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau. 
a) -JC + 2 + 2 (y - 2) < 2(1 - x) ; b) 3(jr - 1) + 4 (y - 2) < 5x - 3. 

Biểu diễn hình học tập nghiệm của các hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau. 


X - 2ỵ < 0 


a) lx + 3y > -2 


y - X < 3 ; 


b) 


3 2 


- 1 < 0 


X + - 
2 

.V > 0. 


L_3z 


< 2 , 


Có ba nhóm máy A, B. c dùng đế sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để 
sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc 


99 





các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và sô' máy của từng nhóm 
cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong 
bảng sau 


Nhóm 

Sô máy trong 
mỗi nhóm 

Số máy trong từng nhóm đê sản xuất ra 
một đơn vị sản phẩm 

Loại I 

Loại II 

A 

10 

2 

2 

B 

4 

0 

2 

c 

12 

2 

4 


Một đơn vị sản phẩm I lãi 3 nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm II lãi 5 nghìn đồng. 
Hãy lập phương án để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất. 

Hướng dần : Áp dụng phương pháp giải trong mục IV. 



DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI 


I - ĐỊNH LÍ VỀ DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI 


1. Tam thức bậc hai 

ỵ 2 

Tam thức bậc hai đôi với X là biêu thức có dợngýục) -ax + bx + í\ 
trong đó a, b, c là nhữỉĩg hệ Sớ, a ^ 0. 

^^1) Xét tam thức bậc hai f(x) = -V 2 - 5.V + 4 . Tính /(4),/(2),/(-l),/(0) và nhận xét về 
dấu của chúng, 

2) Quan sát đồ thị hàm số V = ,v 2 - 5.V + 4 (h. 32a)) và chỉ ra các khoảng trên đó 
đồ thị ở phía trên, phía dưới trục hoành. 


100 













CHU Y 

Trong định lí trên, có thể thay biệt thức A = ố 2 - 4 ac bằng 
biệt thức thu gọn A' = ( b ') 2 - ac. 


101 





Minh hoạ hình học 

Định lí về dấu của tam thức bậc hai có minh hoa hình hoc sau (h.33). 
* * * ' 



A < 0 

A = 0 

A > 0 

a > 0 

7 

+ 

/+ 

V y/+ 

-N— 

+ ^ 

Vi 

+ 

1 

/ + 

/ + 
y'+ 

•5 

/7 

VL • v 2/ + 

Ớ 

X 

0 

A A ' 

2a 

Ớ 



A < 0 

A = 0 

A > 0 

a < 0 

V i 

i 

Vi 

0 

\ 

h 

2a 

Vi 

Ỡ 

--/ 

k 

+ 

/ v 1 ' v 2\ - J 

0 

-/ 

► 

-7 



Hình 33 

\ 

3. Áp dụng 

Ví dụ 1 

a) Xét dấu tam thức /(.v) = -A' 2 + 3a' - 5 . 

b) Lập bảng xét dấu tam thức /(A') = 2 a- 2 - 5jf + 2 . 

Giai 

a) /(a) có A = -11 < 0, hệ số a = -1 <0 nên f{x) < 0, với mọi X. 

2 ^ 1 

b) /(.v) = 2 a' - 5a + 2 có hai nghiệm phân biệt Xị =-r, A+ =2, hệ 

2 

số a = 2 > 0. 

Ta có bảng xét dấu f(x) như sau 


A' 

1 9 

— 00 — z +00 

2 

. /(•*) 

+ 0 — 0 + 


102 











2 

Xét dấu các tam thức 


a) f(x) = 3jc 2 + 2jc - 5 ; b) g(x) = 9a' 2 - 24jc + 16. 

I 

Tương tự như tích, thương của những nhị thức bậc nhất, ta có thể xét dấu 
tích, thương của các tam thức bậc hai. 

Ví dụ 2. Xét dấu biểu thức 


m = 



Giải. Xét dấu các tam thức 2x 2 - X - \ và X 2 - 4 rồi lập bảng xét dấu f(x) 
ta được 

ũ 


X 

—00 —2 — — 1 2 +00 

2x 2 - X - 1 

+ 

+ 0 - 0 + 

+ 

X 2 - 4 

+ 0 - 

— 

- 0 + 

/« 

+ 

- 0 + 0 - 

+ 


II - BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT Ẩn 

1. Bất phương trình bậc hai 

Bất phương trình bậc hai ẩn X là bất phương trình dạng 

2 _ 2 2 r\ 

ax + bx + c < 0 {hoặc: ax + bx + c < 0, ax + bx + c > 0, 
ax + bx + c > 0), trong dó a, b, c là những sô thực đã cho , a ^ 0. 


2. Giải bất phương trình bậc hai 

Giải bất phương trình bậc hai ax + bx + c < 0 thực chất là tìm các 

khoảng mà trong đó f{x) = ax 2 + bx + c cùng dấu với hệ số a (trường hợp 
a < 0) hay trái dấu với hệ số a (trường hợp a > 0). 

Ằl................ 

N Trong các khoảng nào 

a) /( X) = -2x 2 + ĩx + 5 trái dấu với hệ sô' của X 2 ? 

b) fj(.v) = -3.V 2 + lx - 4 cùng dấu với hệ số của 2 ? 


103 




Ví dụ 3. Giải các bất phương trình sau 

a) 3x 2 + 2x + 5 > 0 ; b) -2x 2 + 3x + 5 > 0 ; 

c) -3x 2 + Ix - 4 < 0 ; d) 9x 2 - 24x + 16 > 0. 

Giai 


a) Tam thức f(x) = 3x 2 + 2x + 5 có A' = 1 - 3 . 5 < 0, hệ số a = 3 > 0 nên 
f{x) luôn dương (cùng dấu với à). 

x 2 - 

Do đó tập nghiệm của bất phương trình 3x + 2x + 5 > 0 là (-00 ; +oo). 


• 2 . 0 

b) Tam thức /(x) = -2.V + 3x + 5 có hai nghiệm làx, = -1 ; ^2 = -T, hệ 

2 


\ 
2j 


( 5 

sô a = -2 < 0, nên /(,v) luôn dương với mọi X thuộc khoang -1 ; (- 

V 2 

_ 2 ^ 5 

Vậy bất phương trình -2x + 3x + 5 > 0 có tập nghiệm là khoảng -1; T- 

V 2 




^ 2 ^ . • 4 , 

c) Tam thức /(x) = -3x + 7x - 4 có hai nghiệm làx, = 1; X 2 = —, hệ sô 

3 


ỡ = -3 < 0, nên f(x) luôn âm với mọi JC thuộc khoảng (-00 ; 1) hoặc 




\ 


— ; + 00 






Vậy tập nghiệm của bất phương trình — 3jc + Ix - 4 < 0 là 


/ 


(-00; 1) u 




— ; + 00 


u 




d) Tam thức f(x) = 9x 2 - 24x + 16 có hệ số a = 9, A' = 12 2 - 9.16 = 0, 

4 . 4 4 

/(x) có nghiệm kép X = -7- nên / (x) > 0 với mọi X 77 và /(x) = 0 với X = 77 . 

3 3 3 


Vậy bất phương trình 9x - 24x + 16 > 0 nghiệm đúng với mọi X. 


Ví dụ 4. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có hai nghiệm 
trái dấu 


104 


2x 2 — (m 2 — m + l)x + 2 m 2 — 3m — 5 — 0. 



Giải. Phương trình bậc hai sẽ có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi các hệ 

sô a và c trái dấu, tức là 772 phải thoả mãn điểu kiện 
\ 

2(2 rr?' - ĩm - 5) < 0 <=> 2 m 2 - 3 m - 5 < 0. 


Vì tam thức f(m) - 2 m - 3m - 5 có hai nghiệm 1 à /77 Ị = -1, ỈĨÌ2 = — và hệ 

số của m 2 dương nên 

2m 2 — 3w — 5 < 0 <=> -1 < 777 < Ậ- 

2 

Kết luận. Phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi 
. „5 

-1 < 777 < — • 

2 


Bài tạp 

1. Xét dấu các tam thức bâc hai 

ề 

a) 5x - 3x + 1 ; b) —2x 2 + 3x + 5 ; 

c) X +12*+ 36; d) (2x - ĩ)(x + 5). 

2. Lập bảng xét dâ'u các biểu thức sau 

a) /(*) = (3x 2 - 10* + 3)(4* - 5) ; 

b) /(*) = (3x 2 - 4x)(2x 2 - X - 1) ; 

c) f(x) - (4x 2 - l)(-8x 2 +x- 3)(2x + 9) ; 


b) -3x 2 + X + 4 > 0 ; 

d) 2 - X - 6 < 0. 

4. Tìm các giá trị của tham sô m để các phương trình sau vô nghiệm 

a) (»7 - 2)x 2 + 2(2m - 3)x + 5m -6 = 0; 

b) (3 - m)x 2 - 2(777 + 3).v + 777 + 2 = 0. 


d )f(x) = 


(3x 2 - x)(3 - X 2 ) 


4x + * - 3 

3. Giải các bất phương trình sau 

a) 4 jc 2 - * + 1 < 0 ; 

, 1 3 

c) 


< 


X 2 - 4 3x^ + X - 4 


105 



V 


ÔN TẬP CHƯƠNG IV 


1. Sử dụng dấu bất đẳng thức để viết các mệnh đề sau 

a) X là số dương ; 

b) y là số không âm ; 

c) Với mọi số thực a, \a\ là sô không âm ; 

d) Trung bình cộng của hai số dương a và ố không nhỏ hơn trung bình 
nhân của chúng. 

2. Có thể rút ra kết luận gì về dấu của hai số a và b nếu biết 

a) ab > 0 ; b) > 0 ; 

b 



4. Khi cân một vật với độ chính xác đến 0,05kg, người ta cho biết kết quả là 
26,4kg. Hãy chỉ ra khối lượng thực của vật đó nằm trong khoảng nào. 

5. Trên cùng một mặt phẳng toạ độ, hãy vẽ đồ thị hai hàm sô' y = f(x) = .V + 1 
và y = g{x) = 3 - .V và chỉ ra các giá trị nào của X thoả mãn : 

a) /(.*•) = g(x) ; 

b) /(.v) > g(x) ; 

c) /(.v) < g(x). 

Kiểm tra lại kết quả bằng cách giải phương trình, bất phương trình. 

6. Cho a, b, c là các sô dương. Chứng minh rằng 

a + b b + c c + a . , 

—— + —— + ——— > 6 . 

c a b 


106 



7. Điều kiện của một bất phương trình là gì ? Thế nào là hai bất phương trình 
tương đương. 

8. Nêu quy tắc biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình ax + by < c. 

9. Phát biểu định lí về dấu của tam thức bậc hai. 

* * 

10. Cho a > 0, b > 0. Chứng minh rằng 

4 + 4 >^ + 7ã. 

' A lb A Ịa 

11. a) Bằng cách sử dụng hằng đẳng thức a 2 - b 2 = (a - b){a + b) hãy xét dấu 

f(x ) = X 4 - .V 2 + 6x - 9 
'2 ^ 4 

và g(x) = X - 2x -T—- 

X 1 - 2x 

b) Hãy tìm nghiệm nguyên của bất phương trình sau 

x(x* - X + 6) > 9. 

12. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Sử dụng định lí về dấu của 
tam thức bậc hai, chứng minh rằng 

b 2 x 2 - (b 2 + c 2 - a 2 )x + c 2 > 0 , Vx. 

13. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn 

3„t + y > 9 

„Y > }’ - 3 
2y > 8 - -V 

y < 6. 

Bài tạp trắc nghiệm 

Chọn phương án đúng trong các bài tập sau 

14. Số -2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình 

(A) 2.V + 1 > \ - X \ (B) (2x+ 1)(1 -x) < x 2 ; 

1 9 

(C) —^— + 2 < 0 ; (D) (-2 - X)(X + 2) < 0. 

1 - ,Y 



107 



15. Bất phương trình (x + 1) yịx <0 tương đương với bất phương trình 


(A) ^x(x + ]) 2 <0; (B) (x + 1 )yfx <0; 

(C) (x + \) 2 yfx < 0 ■ (D) (x + \) 2 yfx<0. 

16. Bất phương trình mx 2 + (2 m - \)x + m + 1 < 0 có nghiệm khi 

(A) m = 1 ; (B) m = 3 ; 

(C) «7 = 0; (D) m = 0,25. 


17. Hệ bất phương trình sau vô nghiệm 



X 2 - 2x < 0 
2jc + 1 < 3jc + 2 ; 



X 2 -5x + 2 <0 
X' 2 + 8x + 1 < 0 ; 


(B) 

(D) 


X - 4 > 0 

111 . 

—h- < ——-; 

; X + 2 X + 1 

|x - l| < 2 
|2x + ll < 3. 


108 



□upKi 




Chương 


TflÚnG HÊ 

11 I . * 


SỐ LƯỢNG GtA SÚC 




i.:.T 




1991 


Trảu 


1995 _ _ 2000 2001 Năm 

I ì Bo Lọn 


Thống kê là khoa học nghiên cứu các phương pháp 
thu thập, phân tích và xử lí các số liệu nhằm phát hiện các 
quy luật thống kê trong tự nhiên và xã hội. Chương này 
giúp học sinh nắm vững một số phương pháp trình bầy số liệu 
(bằng bảng, biểu đồ) và thu gọn số liệu nhờ các số đặc trưng. 











BẢNG PHÂN BỐ TẦN số 
VÀ TẦN SUẤT 


I - ÔN TẬP 

1. SỐ liệu thống kê 

Khi thực hiện điều tra thống kê (theo mục đích đã định trước), cần xác 
định tập hợp các đơn vị điều tra, dấu hiệu điều tra và thu thập các số liệu. 

Ví dụl. 

Khi diều tra "Nãng suất lúa hè thu năm 1998" của 31 tỉnh, người ta thu thập 
được các số liệu ghi trong bảng dưới đây 

Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh 


30 

30 

25 

25 

35 

45 

40 

40 

35 

45 


25 

45 

30 

30 

30 

40 

30 

25 

45 

45 


35 

35 

30 

40 

40 

40 

35 

35 

35 

35 

35 


Bảng 1 


Tập hợp các dơn vị điều tra là tập hợp 31 tính, mỗi một tỉnh là một dơn vị 
điều tra. Dấu hiệu diều tra là nâng suất lúa hè thu năm 1998 ở mỗi tỉnh. 
Các số liệu trong bảng 1 gọi là các sô' liệu thống kê, còn gọi là các giá trị 
của dấu hiệu. 

2. Tần sô 

Trong 31 số liệu thống kê ở trên, ta thấy có 5 giá trị khác nhau là 

X] = 25 ; x 2 = 30 ; x 3 = 35 ; x 4 = 40 ; x 5 = 45. 

Giá trị Xị = 25 xuất hiện 4 lần, ta gọi /7 J = 4 là tần sô của giá trị X|. 

Tương tự, «2 = 7 ; «3 = 9 ; n 4 = 6 ; «5 = 5 lần lượt là tẩn sô' của các giá trị 

x 2 ; x 3 ; x 4 ; x 3 . 

! 10 







II - TẦN SUẤT 


Trong 31 sô liệu thống kê ở trên, giá trị X] có tần sô là 4, do đó chiếm tỉ lệ 

là w 12,9%. 

31 

4 

Tỉ số — hay 12,9% được gọi là tần suât của giá trịX|. 


Tương tự, các giá trị x 2 ; x 3 ; x 4 ; „Y 5 lần lượt có tần suất là 

2 - * 22,6%; 2 - * 29,0% * 19,4%; ị- * 16,1%. 

31 31 31 31 

Dựa vào các kết quả đã thu được, ta lập bảng sau 


Năng suất lúa hè thu năm 1998 của 31 tỉnh 


'Năng suất lúa 
(tạ/ha) 

rp /0 V 

Tan số 

Tần suất (%) 

25 

4 

12,9 

30 

7 

22,6 

35 

9 

29,0 

40 

6 

19,4 

45 

5 

16,1 

Cộng 

31 

100 (%) 


Bảng 2 

Bảng 2 phản ánh tình hình* năng suất lúa của 31 tỉnh, được gọi là bảng 
phân bô tần sô và tần suất. 

Nếu trong bảng 2, bỏ cột tần số ta được bảng phân bố tần suất ; bỏ cột tần 
suất ta được bảng phân bô tần số. 


III - BẢNG PHẢN BỐ TẦN số VÀ TAN suất ghép lớp 

Ví dụ 2. Để chuẩn bị may đồng phục cho học sinh, người ta đo chiều cao 
của 36 học sinh trong một lớp học và thu được các số liệu thống kê ghi 
trong bảng sau 

Chiều cao của 36 học sinh (đơn vị : cm) 


158 T52 

156 

158 

168 

160 

170 

166 

161 

160 

172 

173 

150 167 

-165 

163 

158 

162 

169 

159 

163 

164 

161 

160 

164 159 

163 

155 

163 

165 

154 

161 

164 

151 

164 

152 


Bảng 3 




Để xác định hợp lí số lượng quần áo cần may cho mỗi "kích cỡ" ta phân 
lớp các số liệu trên như sau 

Lớp 1 gồm những sổ đo chiều cao từ 150 cm đến dưới 156 cm, kí hiệu là 
[150; 156); 

Lớp 2 gồm những số đo chiều èao từ 156 cm đến dưới 162 cm, kí hiệu là 
[156 ; 162) ; 

Lớp 3 gồm những số đo chiều cao từ 162 cm đến dưới 168 cm, kí hiệu là 
[162; 168); 

Lớp 4 gồm những số đo chiều cao từ 168 cm đến 174 cm, kí hiệu là 
[168; 174]. 

Ta thấy có 6 sô' liệu thuộc vào lớp 1, ta gọi «1 ■= 6 là tần sô' của lớp 1. 
Cũng vậy, ta gọi «2 = 12 là tần số của lớp 2, /?3 = 13 là tần số của lớp 3, 
/?4 = 5 là tần số của lớp 4. 

Các tỉ số 

/, = ậ- « 16,7% ; A = * 33,3% ; 

1 36 36 

/3 = ịị * 36,1% ; /4 = ị- * 13,9% ■ 

3 36 36 

được gọi là tẩn suất của các lớp tương ứng. 

Các kết quả trên được trình bày gọn trong bảng dưới đây 


Chiều cao của 36 học sinh 

* 


Lớp số đo chiều cao 
(cm) 

Tần số 

Tần suất (%) 

[150 ; 156) 

6 

16,7 

[156; 162) 

12 

33,3 

[162 ; 168) 

13 

36,1 

[168 ; 174] 

5 

13,9 

Cộng 

36 

100 (%) 


Bảng 4 




Bảng 4 được gọi là bảng phân bố tần sô và tần suất ghép lớp. 
Nếu trong bảng 4 bỏ cột tần sô' thì sẽ có bảng phân bổ tần 
suất ghép lớp, bỏ cột tần suất thì sẽ có bảng phán bố tần sô 
ghép lớp. 

í 

Bảng 4 ờ trên cho ta cơ sở để xác định số lượng quần áo cần may của mỗi 
cở (tương ứng với mỗi lớp). Chẳng hạn, vì số học sinh có chiều cao thuộc 
lớp thứ nhất chiếm 16,7% tổng số học sinh, nên số quần áo cần may thuộc 
cỡ tương ứng với lớp đó chiếm 16,7% số lượng quần áo cần may. Ta cũng 
có kết luận tương tự đối với các lớp khác. 

Nếu lớp học kể trên đại diện được cho toàn trường thì có thể áp dụng kết 
quả đó để may quần áo cho học sinh cả trường. 

Ằ Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau 

Tiền lãi (nghìn đồng) của mỗi ngày trong 30 ngày 
được khảo sát ở mộ/ quầy bán báo 


81 

37 

74 

65 

31 

63 

58 

82 

67 

77 

63 

46 

30 

53 

73 

51 

44 

52 

92 

93 

53 

85 

77 

47 

42 

57 

57 

85 

55 

64 


Bảng 5 

Hãy lập bảng phân bố tẩn suất ghép lớp với các lớp như sau 

[29,5 ; 40,5), [40,5 ; 51,5), [51,5 ; 62,5), [62,5 ; 73,5), [73,5 ; 84,5), [84,5 ; 95,5]. 


Bài tập 

1. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau 

Tuổi thọ của 30 bóng đèn điện được thắp thử (đơn vị ỉ giờ) 


1180 

1150 

1190 

1170 

1180 

1170 

1160 

1170 

1160 

1150 

1190 

1180 

1170 

1170 

1170 

1190 

1170 

1170 

1170 

1180 

1170 

1160 

1160 

1160 

1170 

1160 

1180 

1180 

1150 

1170 


a) Lập bảng phân bố tần sô' và bảng phân bố tần suất. 

b) Dựa vào kết quả của câu a), hãỹ đưa ra nhận xét về tuổi thọ của các 
bóng dèn nói trên. 





2. Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau 

Độ dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành 


Lớp của độ dài (cm) 

Tần sô 

[10; 20) 

8 

[20 ; 30) 

18 

[30 ; 40) 

24 

[40 ; 50] 

10 

Cộng 

60 



»■ 



Bụi dương xỉ 

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp. 

b) Dựa vào kết quả của câu a), hãy nêu rõ trong 60 lá dương xỉ được khảo sát: 
Số lá có độ dài dưới 30 cm chiếm bao nhiêu phần trăm ? 

Sô' lá có độ dài từ 30 cm đến 50 cm chiếm bao nhiêu phần trăm ? 


3. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau 

Khối lượng của 30 củ khoai rây thu hoạch được ở nông trường T (đơn vị: g). 


90 

73 

88 

99 

100 

102 

111 

96 

79 

93 

81 

94 

96 

93 

95 

82 

90 

106 

103 

116 

109 

108 

112 

87 

74 

91 

84 

97 

85 

92 

Lập bảng phân bô' tần 

SỐ và 

tẩn suất 

ghép lớp, với các lớp 

sau 



[70; 

80); [80; 90) 

; [90; 

100); 

[100; 

110); 

[110; 

120]. 


4. Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau 

Chiều cao của 35 cây bạch đàn (đơn vị: m) 


6,6 

7,5 

8,2 

8,2 

7,8 

7,9 

9,0 

8,9 

8,2 

7,2 

7,5 

8,3 

7,4 

8,7 

7,7 

7,0 

9,4 

8,7 

8,0 

7,7 

7,8 

8,3 

8,6 

8,1 

8,1 

9,5 

6,9 

8,0 

7,6 

7,9 

7,3 

8,5 

8,4 

8,0 

8,8 



1 14 


8,ĐAI SỐ 10-8 





a) Lập báng phân bô tần suất ghép lớp. \Ớ 1 các lớp sau 

[6,5 ; 7,0) ; [7,0 ; 7,5) ; [7,5 ; 8,0) ; [8,0 ; 8,5) ; [8,5 ; 9,0) ; [9,0 ; 9,5]. 

b) Dựa vào kết quả của câu a), hãy nêu nhận xét vể chiều cao của 35 cây 
bạch đàn nói trên. 



Biểu ĐỒ 


I - BIỂU ĐỒ TẦN SUẤT HÌNH CỘT VÀ ĐUỜNG GẤP KHÚC TAN suất 

Ta có thể mô tả một cách trực quan các bảng phân bố tần suất (hoặc tần 
số), bảng phân bố tần suất (hoặc tần số) ghép lớp bằng biểu đồ hoặc đường 
gấp khúc. 


1. Biểu đồ tần suất hình cột 

* 

Ỵí dụ 1. Để mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp (bảng 4) trong § 1, có thể 
vẽ biểu đồ tần suất hình cột sau (h.34). 


Tẩn suất Ặ 


36,1 

33,3 


_ 


20 

16,7 

13,9 


H-H 


o 


1 



174 


—-- ► 

Chiêu cao 


Hình 34. Biếu đó tần suất hình cột \ é chiêu cao ị an) của 36 học sinh. 

















2. Đường gâ'p khúc tần suất 

Bảng phân bố tần suất ghép lớp kể trên (bảng 4) cũng có thể được mô tả 
bằng một đường gấp khúc, vẽ như sau. 

Trên mặt phẳng toạ độ, xác định các điểm (Cị ; fị), i= 1, 2, 3, 4, trong đó Cị là 
trung bình cộng hai mút của lớp i (ta gọi Cị là giá trị đại diện của lớp i). 

Vẽ các đoạn thẳng nối điểm (Cị ; fị) với điểm(c J+1 ; fị .), i = 1, 2, 3, ta 
thu được một đường gấp khúc, gọi là đường gấp khúc tần suất (h.35). 



_ 

r ^ Cho bảng phân bố tần suất ghép lớp sau 

Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Vinh từ 1961 đến 1990 (30 năm). 


Lớp nhiệt độ (°C) 

Tần suất (%) 

[15; 17) 

16,7 

[17 ; 19) 

43,3 

[19 ; 21) 

36,7 

[21 ; 23] 

3,3 

Cộng 

iòo (%) 


Bảng 6 

Hãy mô tả bảng 6 bằng cách vẽ biểu đồ tẩn suât hình cột và đường gấp khúc 
tần suất. 












3. Chú ý 

Ta cũng có thể mô tả bảng phân bô' tần sô' ghép lớp bằng biểu đồ tần sô' 
hình cột hoặc đường gấp khúc tần số. Cách vẽ cũng như cách vẽ biểu đồ 
tần suất hình cột hoặc đường gấp khúc tần suất, trong đó thay trục tần suất 
bởi trục tần số. 

II - BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT 

Người ta còn dùng biểu đổ hình quạt để mô tả bảng cơ cấu trong ví dụ dưới đây 
Vỉ dụ 2. Cho bảng 7 

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp trong nước năm 1997 , 

phân theo thành phần kinh tế. 


Các thành phần kinh tế Sô phần trăm 


(1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước 23,7 

(2) Kha vực ngoài quốc doanh 47,3 

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài 29,0 


Cộng 100 (%) 


Bảng 7 


Hình 36a dưới đây là biểu đồ hình quạt mô tả bảng 7. 



a) b) 

Hình 36 

CHÚ Ý 

Các bảng phân bô' tần suất ghép lớp cũng có thể mô tả bằng biểu 
đồ hình quạt, chẳng hạn hình 36b mô tả bảng 6. 


117 











j ^ 2 

/ ^Dựa vào biểu đồ hình quạt cho ở hình 37 dưới đây, hãy lập bảng cơ cấu như trong 
ví dụ 2. 



(1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước 

(2) Khu vực ngoài quốc doanh 

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài 


Hình 37. Biểu đồ hình quạt về cơ cấu giá trị sơn xuất công nghiệp trong nước năm 1999, 

phân theo thành phần kinh tẽ'(%). 


Bài tộp 

1. Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập sô' 2 của 
§ 1 bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất. 

2. Xét bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập sô' 3 của § 1. 

a) Hãy vẽ biểu đồ tần suất hình cột, đường gấp khúc tần suất. 

b) Hãy vẽ biểu đồ tần sô hình cột, đường gấp khúctần số. 

c) Dựa vào biểu dồ tần suất hình cột đã vẽ ở câu a), hãy nêu nhận xét về 
khối lượng của 30 củ khoai tây được khảo sát. 

3. Dựa vào biểu dồ hình quạt dưới đây (h.38), hãy lập bảng cư cấu như trong 
ví dụ 2. 


(1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước 

(2) Khu vực ngoài quốc doanh 

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài 


Hình 38. Biểu đồ hình quạt về cơ câu giá trị sản xuất công nghiệp trong nirớc nơm 2000. 

phân theo thành phàn kinh ĩâ (*7() 







SỐ TRUNG BÌNH CỘNG. 
SỐ TRUNG VI. MỐT 



Để thu được các thông tin quan trọng từ các số liệu thống kê, người ta sử dụng 
những số đặc trưng như sô' trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai, 
độ lệch chuẩn. Các số đặc trưng này phản ánh những khía cạnh khác nhau 
của dấu hiệu điều tra. 

ừ 


I - SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (HAY số TRUNG BÌNH) 


Ví dụ 1 

a) Áp dụng công thức tính số trung bình cộng đã học ở lớp 7, ta tính được 
chiều cao trung bình X của 36 học sinh trong kết quả điều tra được trình 
bày ở bảng 3 của §1 là X » 161cm. 

b) Sử dụng bảng phân bô' tần sô' và tần suất ghép lớp, ta tính gần đúng 
chiều cao trung bình X của 36 học sinh trong kết quả điều tra được trình 
bày ở bảng 4 của §1 theo hai cách sau 

Cách 1. Sử dụng bảng phân bố tần số ghép lớp 

Nhân giá trị đại diện của mỗi lớp với tần số của lớp đó, cộng các kết quả 
lại rồi chia cho 36, ta được 


6x 153 + 12x 159 + 13x 165 + 5x171 

36 


* 162 (cm). 


Kết quả này có nghĩa là chiều cao trung bình của 36 học sinh kể trên là 
X ~ 162 cm. 


Ta cũng nói 162 cm là sô trung bình cộng của bảng 4. 
Cách 2 . Sử dụng bảng phán bố tần suất ghép lớp 


Nhân giá trị đại diện của mỗi lớp với tần suất của lớp đó rồi cộng các kết 
quả lại ta cũng được 


X « 


16,7 , 33,3 36,1 

X 153 H — X 159 H——- X 165 + 


100 


100 


100 


13,9 

T^r-x 171 * 162 (cm) 
100 


119 


Vậy ta có thế tính số trung bình cộng của các số liệu thống kê 
theo các công thức sau đây. 

Trường hợp bảng phân bô tần số, tần suất 

X — (n^Xị + ^2^2 ■■■ ^k^k ) = f\X\ fk*k 

_ n _ _ , 

trong đó n r fị lần lượt là tần số, tần suất của giá trị Xị, n là số 
các sô'liệu thống kê (nị + n 2 + ... + n k = n). 

Trường hợp bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp 

X = + n 2 c 2 + - + n k c 0 ~ f\ c \ + h c 2 + - + fk c k 

trong đó Cị, rtị./ị lần lượt là giá trị đại diện, tần số, tần suất của 
lớp thứ i, n là số các số liệu thống kê (n 1 + «2 + •••+ n k = n). 

/ \Cho bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp sau 

Nhiệt độ trung bình của tháng 2 tại thành phố Vinh 
từ 1961 đến hết 1990 (30 năm). 


Lớp nhiệt độ (°C) 

^ a' 

Tan sô 

Tần suất (%) 

[12; 14) 

1 

3,33 

[14; 16) 

3 

10,00 

[16; 18) 

12 

40,00 

[18 ; 20) 

9 

30,00 

[20 ; 22] 

5 

16,67 

Cộng 

30 . 

100% 


1 Bảng 8 

a) Hãy tính số trung bình cộng của bảng 6 và bảng 8. 

b) Từ kết quả đã tính được ở câu a), có nhận xét gì về nhiệt độ ở thành phố Vinh 
trong tháng 2 và tháng 12 (của 30 năm được khảo sát). 


II - SỐ TRUNG VỊ 

Ví dụ 2. Điểm thi Toán cuối năm của một nhóm 9 học sinh lớp 6 là 

1 ; 1 ; 3 ; 6 ; 7 ; 8 ; 8 ; 9 ; 10. 

Điểm trung bình của cả nhóm là X ~ 5,9. 


120 






Ta thấy hầu hết học sinh (6 em) trong nhóm có số địểm vượt điểm trung 
bình và có những điểm vượt rất xa. Như vậy, điểm trung bình X không đại 
diện được cho trình độ học lực của các em trong nhóm. 

Khi các số liệu thống kê có sự chênh lệch lớn thì số trung bình cộng không 
đại diện được chọ các sô' liệu đó. Khi đó ta chọn số đặc trưng khác đại diện 
thích hợp hơn, đó là số trung vị. 

Sắp thứ tự các sô liệu thống kê thành dãy không giảm (hoặc 
không tăng). Sô' trung vị (của các sô' liệu thống kê đã cho) kí 

hiệu M e là sô' dứng giữa dãy nếu sô'phần tử là lẻ và là trung bình 
cộng của hai sô đứng giữa dãy nếu sô phần tử là chẵn. 


Trong ví dụ 2 ta có M e = 7. 

Ví dụ 3. Điểm thị Toán của bốn học sinh lớp 6 được xếp thành dãy không 
giảm là 1 ; 2,5 ; 8 ; 9,5. 


Trong dãy này có hai số đứng giữa là 2,5 và 8. 

Khi đó, ta chọn số trung vị là trung bình cộng của hai sô' này 



2,5 + 8 
2 


5,25. 


ề I 

/ ^Trong bảng phân bố tần số, các số liệu thống kê đã được sắp thứ tự thành dãy 
không giảm theo các giá trị của chúng. 

Hãy tìm số trung vị của các số liệu thống kê cho ở bảng 9. 

Số' áo bán được trong một quý ỏ một cửa hàng bán ảo sơ mi nam 


Cỡ áo 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Cộng 

-r /v' V 

Tan so 

(số áo bán được) 

13 

45 

126 

110 

126 

40 

5 

■ 465 


Bảng 9 


III -MỐT . 

Ở lớp 7 ta đã biết 

Mốt của một bảng phân bô tần sổ là giá trị có tần sô lớn nhất 
và được kí hiệu là Mq. 

Nếu trong bảng phần bô' tần sô' có hai giá trị có tần sô' bằng nhau và lớn hơn 
tần sô' của các giá trị khác thì chọn mốt là giá trị nào ? Tạ xét bảng 9 ở trên. 


121 























Trong bảng 9, có hai giá trị là 38 và 40 cùng có tần số lớn nhất là 126, 
trong trường hợp này ta coi rằng có hai mốt là 

= 38, = 40. 

Kết quả vừa thu được cho thấy rằng trong kinh doanh, cửa hàng nên ưu tiên 
nhập hai cỡ áo sô' 38 và sô' 40 nhiều hơn. 


Bài tộp 

1. Tính sô' trung bình cộng của các bảng phân bô' đã đượoiập ở bài tập sô' 1 và 
bài tập sô' 2 của § 1. 

2. Trong một trường THPT, để tìm hiểu tình hình học môn Toán của hai lớp 
10A và 10B, người ta cho hai lớp thi Toán theo cùng một đề thi và lập được 
hai bảng phân bô' tần sô' ghép lớp sau đây 


Điểm thi Toán của lớp 10A 


Lớp điểm thi 

Tần số 

[0 ; 2) 

2 

[2 ; 4) 

4 

[4 ; 6) 

12 

[6 ; 8) 

28 

[8 ; 10] 

4 

Cộng 

50 


Điểm thi Toán của lớp 10B 


Lớp điểm thi 

Tần sô' 

[0 ; 2) 

4 

[2; 4) 

10 

[4; 6) 

18 

[6; 8) 

14 

[8 ; 10] 

5 

Cộng 

51 


Tính các sô' trung bình cộng của hai bảng phân pố ở trên và nêu nhận xét 
về kết quả làm bài thi của hai lớp. 


122 





3. Điều tra tiển lương hàng tháng của 30 công nhân của một xưởng may, ta có 
bảng phân bố tần số sau 

Tiền lương của 30 công nhân xưởng may 


Tiển lương (nghìn đồng) 

300 

500 

700 

800 

900 

1000 

Cộng 

Tần số 

3 

5 

6 

5 

6 

5 

30 


Tìm mốt của bảng phân bố trên. Nêu ý nghĩa của kết quả đã tìm được. 

4. Tiền lương hàng tháng của 7 nhân viên trong một công ti du lịch là : 650, 
840, 690, 720, 2500, 670, 3000 (đơn vị : nghìn đồng). 

Tim sô' trung vị của các số liệu thống kê đã cho. Nêu ý nghĩa của kết quả 

đã tìm được. 

» 

5. Cho biết tình hình thu hoạch lúa vụ mùa nãtn 1980 của ba hợp tác xã ở địa 
phương V như sau 


Hợp tác xã 

Năng suất lúa (tạ/ha) 

Diện tích trồng lúa (ha) 

A 

40 

150 

B 

38 

130 

c 

36 

120 


Hãy tính năng suất lúa trung bình của vụ mùa năm 1980 trong toàn bộ ba 
hợp tác xã kể trên. 


PHƯƠNG SAI VÀ Độ LỆCH CHưẨn 


I - PHƯƠNG SAI 

Ví dụ 1. Cho biết giá trị thành phẩm quy ra tiền (nghìn đồng) trong một 
tuần lao động của 7 công nhân ở tổ 1 là 

180, 190, 190, 200, 210, 210, 220, (1) 

còn của 7 công nhân ở tổ 2 là 

150, 170, 170, 200, 230, 230, 250. (2) 



123 













Ta thấy số trung bình cộng .V của dãy (1) và sô' trung bình cộng V cùa dãy 
(2) bằng nhau 

X = ỹ = 200. 

Tuy nhiên, khi so sánh dãy (1) và dãy (2) ta thấy các sô' liệu ở dãy (1) gần 
với sô' trung bình cộng hơn, nên chúng đồng đều hơn. Khi đó ta nói các số 
liệu thống kê ở dãy (1) ít phân tán hơn dãy (2). 

Để tìm số đo độ phán tán (so với số trung hình cộng) của dãy (ỉ) ta tính 
Các độ lệch của mỗi sô' liệu thống kê đối với số trung hình cộng 

(180 - 200) ; (190 - 200) ; (190 - 200) ; (200 - 200) ; (210 - 200) ; 
( 210 - 200 ); ( 220 - 200 ). 

Bình phương các độ lệch và tính trung bình cộng của chúng, ta được 

2 (180 - 200) 2 + 2(190 - 200) 2 + (200 - 200) 2 + 2(210 - 200) 2 + (220 - 200) 2 

c — — 

1 7 


= 171,4. 

SỐ Sị được gọi là phương sai của dãy (1). 

Tương tự phương sai $2 cua dãy (2) là 

2 _ (150 - 200) 2 + 2(170 - 200) 2 + (200 - 200) 2 + 2(230 - 200) 2 + (250 - 200) 2 
* 2 ” • 7 

s 1228,6. 

Ta thấy phương sai của dãy (1) nhỏ hơn phương sai của dãy (2). Điều đó 
biểu thị độ phân tán của các sô' liệu thống kê ở dãy (1) ít hơn ở dãy (2). 

Ví dụ 2. Tính phương sai 5 2 của các sô liệu thông kê cho ở bảng 4, §1 
(cũng gọi là phương sai của bảng 4). 

Sô' trung bình cộng của bảng 4 là X = 162 cm. 

Mỗi sô' liệu thống kê thuộc một lớp được thay thế bởi giá trị đại diện của lớp đó. 

a) Phương sai s~ của bảng 4 (bảng phân bô' tần sô và tần suất ghép lớp) 
được tính như sau 

„2 _ 6(153 - 162) 2 + 12(159 - I62) 2 + 13(165 - 162) 2 + 5(171 - I62) 2 

36 




124 



Hệ thức (3) hiểu thị cách tính gần đúng phương sơi của hảng 4 theo tần số. 
b) Từ (3) ta có 

s 2 = ^(153 - 162) 2 + -^-(159 - 162) 2 + ị |(165 - 162) 2 + ^(171 - 162) 2 
36 36 36 36 

hay 

S 2 * ^ 2(153 - 162) 2 + ^(159 - 162) 2 + ^-(165 - 162) 2 + ^(171 - 162) 2 
100 100 100 100 

« 31 . ( 4 ) 

Hệ thức (4) hiếu thị cách tính gần đúng phương sai của bảng 4 theo tần suất. 


CHÚ Ý 


a) Khi hai dãy số liệu thống kê có cùng đơn vị đo và có số 
trung bình cộng bằng nhau noặc xấp xỉ nhau, nếu phương sai 
càng nhỏ thì mức độ phân tán (so với sô' trung bình cộng) của 
các sô' liệu thống kê càng bé. 

b) Có thể tính phương sai theo các công thức sau đây 
Trường hợp bảng phân bô tần số, tần suất 

_ 2 _ 2 / _. 2 ~ 

(jt| ^ jc) + /?2(*2 ” JC ) .+ ••■ + n Ị c ( JC Ị ( - x ) 

= /ịQcị - J ) 2 + f 2 (x 2 - T ) 2 + - + f k (x k - I) 2 . 

trong đó Uị , fị lần lượt là tần số, tần suất của giá trị Xị ; n là 
số các sô' liệu thống kê (n = Uị + «2 + ... + n k ) ; X là sô' trung 
bình cộng của các sô' liệu đã cho. 

Trường hợp bảng phản bô tần số, tần suất ghép lớp 



1 _ 2 _ 2 / _ 2 ~ 

= — /ij(Cj - x) + « 2 ( 6 2 - - v ) + — + n k( c k - ' v ) 


, 2 =- 


- f\( c \ ~ X Ý + Ỉ2^ c 2 - x ^ + **■ + fk( c k - ' 


—\2 




trong đó c- n 11 ị , fị lần lượt là giá trị đại diện, tần số, tần suất 

của lớp thứ / ; n là số các số liệu thống kê 
(n = ỉiị + /?2 + ... 4- ) ; .7 là số trung bình cộng cua các số 

!iộu thong kê đã cho. 




Ngoài ra, người ta còn chứng minh được công thức sau 



2 

trong đó X là trung bình cộng của các bình phương sô liệu 
thống kê, tức là 


X 2 = "i n \ x ì + « 2*2 + - + n k x ỉ) = A x ỉ + / 2*2 


+ - + fk x ỉ 


(đối với bảng phân bố tần số, tần suất), 

X 2 = — (/7|f 2 4- « 2^2 + + n k c k^ = A c ỉ + fl c 2 ••• fk c \ 


(đối với bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp). 

4 



tính phương sai .của bảng 6 (ở §2). 


11 - ĐỘ LỆCH CHUẨN 

Trong ví dụ 2 ở trên, ta đã tính được phương sai của bảng 4 (ở §1) bàng 

s 2 »31. Nếu để ý đến đơn vị đo thì ta thấy đơn vị đo của s 2 là cm 2 (bình 
phương đơn vị đo của dấu hiệu được nghiên cứu). Muốn tránh điều này, có 
thê dùng căn bậc bai của phương sai gọi là độ lệch chuẩn (của bảng 4) và 
kí hiệu là 5. Vậy 

s = sís 2 » \Jỹĩ »5,6 (cm). 

Phương sai s 2 và độ lệch chuẩn s đều được dùng đê đánh giá 
mức độ phân rán của các sô liệu thống kê (so với số trung 
bình cộng). Nhưng khi cần chú ý đến đơn vị đo thì ta dùng s, 
vì s có cùng dơn vị do với dấu hiệu được nghiên cứu. 

ẤL 

k ^)Hãy tinh độ lệch chuẩn của bảng 6 (ở §2). 


126 




BÀI ĐỌC THÊM 

« 



SỬ DỤNG MÁY TÍNH Bỏ TÚI CASIO fx - 500MS 
ĐỂ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG VÀ 
Độ LỆCH CHUẨN 


Ví dụ. Cho bảng phân bố tần số 
Khôi lượng của 30 con thằn lằn 


Khối lượng (gam) 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

Cộng 

Tần số 

2 

3 

5 

9 

8 

3 

30 


Sử dụng máy tính bỏ túi CASIO ÍX-500MS, 
ta tìm số trung bình cộng .? và độ lệch 
chuẩn 5 của bảng phân bố đã cho như sau 


1. Chọn MODE cho phép tính thống kê : 

ấn iMODEl in 

2. Xoá những bài thống kê cũ 


ấn lần lượt SHIFTI |CLR 1 


3. Nhập dữ liệu 


ấn liên tiếp 140 

SHIFT ; 2 DT 

150 

SHIFT ; 

1 3 DT 


Tương tự đối với các cột 160, 170, 180, 190. 
4. Gọi kết quả 



a) Để tìm X , ấn 

SHIFỊ 

S-VAR 

1 
■ ■ 

— 

Kết quả là X = 

169 (gam). 



b) Để tìm 5 , ấn [ 

SHIFT 

_— 1 

S-VAR 

2. 



Kết quả cho giá trị .V ơ n = 13,5 ; đây chính là giá trị s cần tìm. 
5. Chú ý 

a) Không cần nhập đúng thứ tự của số liệu. 


hoặc 


Để gọi dữ liệu (đã nhập), ấn 
Có thể hiệu chỉnh sô liệu hoặc tần sô như sau 


Gọi sô liệu (hay tần số) đó, rồi nhập giá trị mới và ấn 
giá trị cũ. 


, giá trị mới sẽ thay thế 


CL 


(các 


Có thể xoá một dữ liệu bằng cách gọi nó lên, rồi ấn I SHIFT 
dữ liệu còn lại sẽ tự động dồn số thứ tự lại). 

b) Đối với bảng phân bô tân số ghép lớp, ta sử dụng các giá trị đại diện của các 
lớp và làm tương tự. 





















Bài tộp 

1. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của bảng phân bố tần số đã được lập ở 
bài tập 1 và của bảng phân bố tần số ghép lớp cho ở bài tập 2 của §1. 

2. Hai lớp 10C, 10D của một trường Trung học phổ thông đồng thời làm bài 
thi môn Ngữ văn theo cùng một đề thi. Kết quả thi được trình bày ở hai 
bảng phân bố tần số sau đây 

Điểm thì Ngữ văn của lớp 10C 


Điểm thi 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Cộng 

rp 

Tan số 

3 

7 

12 

14 

3 

1 

40 


Điểm thi Ngữ văn của lớp 10D 


Điểm thi 

6 

7 

8 

9 

Cộng 

l-n a' r/ 

Tan số 

8 

18 

10 

4 

40 


a) Tính các số trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn của các bảng 
phân bố tần số đã cho. 

b) Xét xem kết quả làm bài thi của môn Ngữ văn ở lớp nào là đồng đều hơn ? 

3. Cho hai bảng phân bố tần số ghép lớp 
Khối lượng của nhóm cá mè thứ 1 


Lớp khối lượng (kg) 

[0,6; 0,8) 

[0,8; 1,0) 

[1,0; 1,2) 

[1,2; 1,4] 

Cộng 

Tần số 

4 

6 

6 

4 

20 


Khối lượng của nhóm cá mè thứ 2 


Lóp khối lượng (kg) 

[0,5; 0,7) 

[0,7; 0,9) 

[0,9; 1,1) 

[1,1 ; 1,3) 

[1,3; 1,5] 

Cộng 

Tần số 

3 

4 

6 

4 

3 

20 


a) Tính các số trung bình cộng của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho. 

b) Tính phương sai của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho. 

c) Xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn ? 


ÔN TÂPCHƯƠNG V 


1. Chi rõ các bước để 

a) Lộp bảng phân bố tần suất ghép lớp ; 

b) 1 .;,fi báng phâri bó tẩn so ghép lóp. 


128 







2. Nêu rõ cách tính số trung bình cộng, số trung vị, mốt, phương sai và độ 
lệch chuẩn. 


3. Kêt quả điều tra 59 hộ gia đình ở một vùng dân cư về sô con của mỗi hộ 
gia đình được ghi trong bảng sau 


3 

2 

1 

1 

1 

1 

0 2 

4 0 

3 

0 

1 

3 

0 

2 

2 

2 

1 3 

2 2 

3 

3 

2 

2 

4 

3 

2 

2 

4 3 

2 4 

1 

3 

0 

1 

3 

2 

3 

1 

4 3 

0 2 

2 

1 

2 

1 

2 

0 

4 

2 

3 1 

1 2 

0 


a) 

Lập bảng phân 

bố tần í 

ỉố và tần suất; 




b) 

Nêu nhân xét vể số con của 59 
• 

gia 

đình đã đươc điều tra ; 



c) 

Tính sô' 

trung bình cộng 

số trung vị, 

mốt của các số liệu thống kê đã 

cho. 

Cho các số liệu thống kê 

được gh 

i trong hai bảng sau đây 



Khối lượng (tính theo gam) của nhóm 

cá thứ 1 






650 

645 

644 


650 635 

650 

654 




650 

650 

643 


650 630 

647 

650 




650 

645 

642 


652 635 

647 

652 


Khối lượng (tính 

theo gam) của 

nhóm cá thứ 2 





640 

650 

645 

650 

643 

645 650 

650 

642 



640 

650 

645 

650 

641 

650 650 

649 

645 




645 

650 

650 

644 

650 650 

645 

640 



a) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 1 với các 
lớp là 

[630 ; 635); [635 ; 640) ; [640 ; 645) ; [645 ; 650) ; [650 ; 655] ; 

b) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp theo nhóm cá thứ 2 với các 
lớp là 

[638 ; 642) ; [642 ; 646) ; [646 ; 650) ; [650 ; 654] ; 

c) Mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở câu a) bằng cách vẽ 
biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất; 

d) Mô tả bảng phân bố tần số ghép lớp đã được lập ở câu b), bằng cách vẽ biểu 
đồ tần số hình cột và đường gấp khúc tần số ; 


9.ĐẠI SỐ 10-A 


129 





e) Tính số trung bình cộng, phương sai và độ lệch chuẩn của các bảng phân 
bố tần sô và tần suất ghép lớp đã lập được. 

Từ đó, xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn. 

5. Cho các số liệu thống kê được ghi trong bảng sau 

Mức lương hàng nám của các cán bộ và nhân viên trong một công ti (đơn 
vị : nghìn đồng) 


20910 

76000 

20350 

20060 

21410 

20110 

21410 

21360 

20350 

21130 

20960 

125000 


Tìm mức lương bình quân của các cán bộ và nhân viên trong công ti, số 
trung vị của các số liệu thống kê đã cho. 

Nêu ý nghĩa của sô' trung vị. 

6. Người ta đã tiến hành thăm dò ý kiến của khách hàng về các mẫu 1, 2, 3,4, 5 
của một loại sản phẩm mới được sản xuất ở một nhà máy. Dưới đây là bảng 
phân bố tần sô' theo sô' phiếu tín nhiệm dành cho các mẫu kể trên. 


Mẫu 

1 

2 

3 

4 

5 

Cộng 

Tần sô' 

2100 

1860 

1950 

2000 

2090 

10000 


a) Tìm mốt của bảng phân bô' tần sô' đã cho. 

b) Trong sản xuất, nhà máy nên ưu tiên cho mẫu nào ? 


Bài tộp trắc nghiệm 


Chọn phương án đúng trong các bài tập sau 
7. Cho bảng phân bô' tần sô' 

Tiên thưởng (triệu đồng) cho cán bộ và nhân viên trong một công ti. 


Tiền thưởng 

2 

3 

4 

5 

6 

Cộng 

T* í s' 

lân sô 

5 

15 

10 

6 

7 

43 


Mốt của bảng phản bô' tần sô' đã cho là 
(A) 2 triệu đồng ; 

(C) 3 triệu đồng ; 


(B) 6 triệu đổng ; 
(D) 5 triệu đổng. 


130 


9.đại só 10 -b 






8. Cho bảng phân bô tần sô 


Tuôi của 169 đoàn viên thanh niên 


Tuỗi 

18 

19 

20 

21 

22 

Cộng 

Tần số 

10 

50 

70 

29 

10 

169 


Sô' trung vị của bảng phân bố tần số đã cho là 

(A) 18 tuổi; (B) 20 tuổi; 

(C) 19 tuổi; (D) 21 tuổi. 


9. Cho dãy số liệu thống kê : 21, 23, 24, 25, 22, 20. 

Số trung binh cộng của các số liệu thống kê đã cho là 
(A) 23,5 ; (B) 22 ; 

(C) 22,5 ; (D) 14. 

10. Cho dãy số liệu thống kê : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Phương sai của các số liệu thống kê đã cho là 
(A) 1 ; (B) 2 ; 

(C) 3 ; (D) 4. 

11. Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người, 25 người. Khối lượng trung 
bình của mỗi nhóm lần lượt là : 50 kg, 38 kg, 40 kg. Khối lượng trung bình 
của cả ba nhóm học sinh là 

(A) 41,4 kg ; (B) 42,4 kg ; 

(C) 26 kg ; (D) 37 kg. 

9 

Bài tập thực hành dành cho các nhóm học sinh 

(mỗi nhóm từ 3 đến 5 học sinh) 

Chọn một lớp học trong trường rồi thực hiện các hoạt động sau 

1. Điều tra và thu thập các số liệu thống kê trên lớp học đã chọn theo một dấu 
hiệu nào đó do nhóm tự lựa chọn (ví dụ như sô' anh chị em ruột của từng 
gia đình ; thời gian dành cho học Toán ở nhà của mỗi học sinh ; chiều cao 
của mỗi người trong lớp ; điểm kiểm tra Toán của từng học sinh trong kì 
kiểm tra gần nhất; ...). 

2. Trình bày, phân tích, xử lí các sô' liệu thống kê đã thu thập được. 

3. Rút ra kết luận và đề xuất các kiến nghị. 


131 




CUÍ1G VẾ Gúc LượnG GIÍIC. cũnG ĨGIỨC LượriG Glức 



cunG VẾ Gúc LượnG Giflc 
cũnG T+tức Luunb GIÍIC 



Trong chương này, học sinh được cung cấp các khải niệm 
về đường tròn định hướng, cung và góc lượng giác (mở 
rộng khái niệm cung vầ góc hình học) chuẩn bị cho việc 
xây dựng khái niệm các hàm số lượng giác ở lớp 11. Cũng 
trong chương này, học sinh được học các công thức lượng 
giác cơ bản rihất và biết vận dụng các công thức này để 

thực hiện các biến đổi lượng giác. 

• I 

















CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC 


I - KHÁI NIỆM CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC 


1. Đường tròn định hướng và cung lượng giác 


Cắt một hình tròn bằng bìa cứng, đánh dấu 
tâm o và đường kính AA\ Đính một sợi dây 
vào hình tròn tại A. Xem dây như một trục số 
t't, gốc tại A, đơn vị trên trục bằng bán kính 
OA. Như vậy hình tròn này có bán kính R= l. 

Cuốn dây áp sát đường tròn, điểm 1 trên trục 

t't chuyển thành điểm Mị trên đường tròn, 

điểm 2 chuyển thành điểm Mo, ... ; điểm -1 

thành điểm /Vị, ... (h.39). 

Như vậy mỗi điểm trên trục số được đặt tương 
ứng với một điểm xác định trên đường tròn. 

Nhận xét 

* 

a) Với cách đặt tương ứng này hai điểm khác 
nhau trên trục số có thể ứng với cùng một 
điểm trên đường tròn. Chẳng hạn điểm 1 trên 

trục số ứng với điểm Mị, nhưng khi cuốn 
quanh đường tròn một vòng nữa thì có một 

điểm khác trên trục số cũng ứng với điểm Mị. 



b) Nếu ta cuốn tia At theo đường tròn như trên hình 39 thì mỗi số thực 
dương t ứng vói một điểm M trên đường tròn. Khi t tăng dần thì điểm M 
chuyển động trên đường tròn theo chiều ngược chiều quay c.ủa kim đồng 
hồ. Tương tự, nêu cuốn tia i4Ctheo đường tròn thì mỗi số thực âm t ứng với 
một điểm M trên đường tròn và khi t giảm dần thì điểm M chuyển động 
trên đường tròn theo chiếu quay của kim đồng hồ. 


133 








Ta đi tới khái niệm đường tròn định hướng sau đây : 

Đường tròn định hướng là một 

đường tròn trên đó ta dã chọn một 
chiều chuyển động gọi là chiều 
dương, chiều ngược lại là chiều âm. 

Ta quy ước chọn chiều ngược với 
chiều quay của kim đồng hồ làm 
chiều dương (h.40). 

Trên đường tròn định hướng cho hai điểm A và B. Một điểm M di động trên 
đường tròn luôn theo một chiều (âm hoặc dương) từ A đến B tạo nên một 
cung lượng giác có điểm đầu A điểm cuối B. 

Hình 41 cho ta hình ảnh của bốn cung lượng giác khác nhau có cùng điểm 
đầu A, điểm cuối B. 


B B 



Ta có thể hình dung một điểm M di động trên đường tròn từ A đến B theo chiều 
ngược với chiểu quay của kim đồng hồ, nó lần lượt tạo nên các cung tô 
đậm trên hình 41. Nếu dừng lại ngay khi gặp B lần đầu, nó tạo nên cung tô 
đậm trên hình 4la), nếu nó dừng lại sau khi quay một vòng rồi đi tiếp gập 
B lần thứ hai nó tạo nên cung tô đậm trên hình 41b),... 

Khi M di động theo chiều ngược lại, nó tạo hên cung tô đậm trên hình 41 d) 
nếu nó dừng lại khi gặp B lần đầu,... 

Mỗi lần điểm M di động trên đường tròn định hướng luôn theo một chiều 
(âm hoặc dương) từ điểm A và dừng lại ở điểm B, ta được một cung lượng 
giác điểm đầu A điểm cuối B. Như vậy 

p 

Với hai điểm A , B đã cho trên đường tròn định hướng ta có vô 
số cung lượng giác điểm đầu A, điểm cuối B. Mỗi cung như 

vậy đều được kí hiệu là Ẩầ. 



134 















CHỨ Ý 

Trên một đường tròn định hướng, lấy hai điểm A và B thì 

Kí hiệu AB chỉ một cung hình học (cung lớn hoặc cung bé) 
hoàn toàn xác định. 


Kí hiệu Ẩầ chỉ một cung lượng giác điểm đầu A, điểm cuối B. 

2. Góc lươna aiác 


Góc lượng giác 

Trên đường tròn định hướng cho một 

cung lượng giác Ób (h.42). Một điểm M 
chuyển động trên đường tròn từ c tới D 

tạo nên cung lượng giác Ób nói trên. 
Khi đó tia OM quay xung quanh gốc o 
từ vị trí oc tới vị trí OD. Ta nói tia OM 
tạo ra một góc lượng giác, có tia đầu là 
oc, tia cuối là OD. Kí hiệu góc lượng 
giác đó là ( oc , OD ). 

3. Đường tròn lượng giác 



tròn định hướng tâm o bán kính R = 1 

(h.43). 

Đường tròn này cắt hai trục toạ độ tại 
bốn điểm A( 1 ; 0), A\-l ; 0), fl(0 ; 1), 
z?'(0 ; -1). Ta lấy A(1 ; 0) làm điểm gốc 
của đường tròn đó. 

Đường tròn xác định như trên được gọi là đường tròn lượng giác (gốc A). 



II - SỐ ĐO CỦA CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC 

1. Độ và rađian 
a) Đơn vị rađian 

Đơn vị độ đã được sử dụng để đo góc từ rất lâu đời. Trong Toán học và Vật 
lí người ta còn dùng một đơn vị nữa để đo góc và cung, dó là rađian (đọc là 
ra-đi-an). 


135 



Trên hình 39 ta thấy độ dài cung nhỏ AMỵ bằng 1 đơn vị, tức là bằng độ dài 

bán kính. Ta nói sô đo của cung AM Ị (hay sô đo của góc ở tâm AOM [) bằng 
1 rađian (viết tắt là 1 rad). Tổng quát 


Trên dường tròn tu ỳ ý, cung có độ dài bằng bán kính dược gọi 

là cung có số đo 1 rad. 

b) Quan hệ giữa độ và rađian 

Ta biết độ dài cung nửa đường tròn là nR, nên trong hình 43. sô' đo của 

cung AA' (hay góc bẹt AOA') là n rad (vì R = 1). Vì góc bẹt có số đo độ là 
180 nên ta viết 180° = n rad. 


Suy ra 



n 


/ 


180 


rad và 1 rad = 


180 




V It y 


Với 71 * 3,14 thì 1° « 0,01745 rad và 1 rad * 57 0 17'45". 


CHÚ Ý 


Khi viết số đo của một góc (hay cung) theo đơn vị rađian, 
người ta thường không viết chữ rad sau số đo. Chẳng hạn cung 

Tí , 71 

— được hiếu là cung -- rad. 

2 2 


9 * 9 _ ? _ _ 

Báng chuyên đôi thông dụng 


Độ 

30° 

45° 

o 

o 

SO 

o 

o 

o\ 

N> 

o 

o 

135° 

150° 

o 

o- 

00 

Rađian 

71 

71 

71 

% 

2n 

3tt 

5 71 


— 





71 


6 

4 

7 

2 

3 

4 

6 


4’. t . . 

/ ^Sử dụng máy tinh bỏ túi để đổi từ độ sang rađian và ngược lại. 
Nếu dùng máy tính CASIO fx-500MS ta làm như sau 


a) Đổi 35°47’25” sang rađỉan 


Ấn ba lần phím MODE rỗi ấn 2 để màn hình hiện chữ R . Sau đó ấn liên tiếp 


SHIFT 


DRG ► 



cho kết quả 0.6247 (đã làm tròn đến bốn chữ số thập phân). 


136 





b) Đổi 3 rad ra độ 


Ân ba lần phím 

MODE 

3 

SHIFT 

DRG ► 

2 


Sau đó ấn liên tiếp 


SHIFT 


cho kết quả )71°53’J4” (đã làm tròn đến giây). 


c) Độ dài của một cung tròn 

Trên đường tròn bán kính /?, cung nửa đường tròn có số đo là n rad và có 
độ dài là ĩiR. Vậy 

Cung có sô'đo a rad của đường tròn bán kính R có độ dài 

7 = Ra. 

2. Số đo của một cung lượng giác 


Ví dụ. Xét cung lượng giác Ẫầ trong hình 44a). Một điểm M di động trên 

đường tròn theo chiều dương. Khi M di động từ A đến B tạo nên cung — 

4 

TE 

đường tròn, ta nói cung này có sô' đo -ị, sau đó đi tiếp một vòng tròn nưa 
(thêm 2n), ta được cung lượng giác Ẩầ có số đo là ^ + 2 71 = -^-. 

Tương tự, cung lượng giác Aầ trong hình 44b) có số đo là 

7Ĩ . 9n 

~r + 2n + 2n = 

2 2 


Cung lượng giác Ẩt trong hình 44c) lại có số đo là 



a) 


c) 


b) 

Hình 44 


137 



Từ các ví dụ nêu trong hình 44 ta thấy 

Số đo của một cung lượng giác Ẵề/l (A ±M) là một số thực, 
âm hay dương . - X 

Kí hiệu số đo của cung Ấỳỉ là sđ Ẵì/Ị. 


Cung lượng giác ữ> (h.45) có sô đo là bao nhiêu ? 

GHI NHỚ 

Số đo của các cung lượng giác có cùng 
điểm đầu và điểm cuối sai khác nhau một 

bội của 271. Ta viết 

sáẨề/Ị = a + kin, ke z ị 



trong đó a là số đo của một cung lượng giác tuỳ ý có điểm đầu là A và 
điểm cuối là M. 

Khi điểm cuối M trùng với điểm đầu A ta có 

sđ AA = k2n, ke TL\ 


khi k = 0 thì sđ ẴẰ =0. 

Người ta cũng viết sô' đo bằng độ. Công thức tổng quát của số đo bằng độ 
của các cung lượng giác Ẩề/Ị là 

sđ Ẩftỉ = a° + k360°, ke 1 

trong đó a là sô' đo của một cung lượng giác tuỳ ý có điểm đầu là A và điểm 
cuối là M. 


3. Sô đo của một góc lượng giác 

Ta định nghĩa 

Số đo của góc lượng giác (OA, OC) là sô do của cung lượng 

ì 

giác Ẫt tương ứng. 


138 






Â 3 

/^Tìm số đo của các góc lượng giác (OA, OE) 
và (OA, OP) trên hình 46 (điểm E là điểm 

chính giữa của cung ĨẼB ', AP = ị AB ). 

Viết số đo này theo đơn vị rađian và theo 
đơn vl đô. 

* m 


CHÚ Ý 





Hình 46 


Vì mỗi cung lượng giác ứng với một góc lượng giác và ngược 
lại, đồng thời số đo của các cung và góc lượng giác tương ứng 
là trùng nhau, nên từ nay về sau khi ta nói về cung thì điều đó 
cũng đúng cho góc và ngược lại. 


4. Biểu diễn cung lượng giác trên đường tròn lượng giác 

Chọn điểm gốc /4(1 ; 0) làm điểm đầu của tất cả các cung lượng giác trên 
đường tròn lượng giác. Để biểu diễn cung lượng giác có số đo ortrên đường 
tròn lượng giác ta cần chọn điểm cuối M của cung này. Điểm cuối M được 

xác định bởi hệ thức sđ M/ỉ = a. 

* ■ 


Ví dụ. Biểu diễn trên đường tròn lượng giác các cung lượng giác có số đo 
lần lượt là 

2571 —£ C 0 

a) — -7— ; b) -765 . 

4 


• 2l 

Giải 



^ + 3.271. 
4 


Vậy điểm cuối của cung —Ị- là điểm 

4 

chính giữa M của cung nhỏ/4£ (h.47). 
b) -765° =-45° +(-2).360°. 

Vậy điểm cuối của cung -765° là điểm 
chính giữa N của cung nhỏ AB' (h.47). 



Hình 47 


139 



Bài tập 

1. Khi biểu diễn các cung lượng giác có sô' đo khác nhau trên đường tròn 
lượng giác, có thể xảy ra trường hợp các điểm cuối của chúng trùng nhau 
không ? Khi nào trường hợp này xảy ra ? 

2. Đổi số đo của các góc sau đây rả rađian 


a)18°; 

b)57°30'; 

o 

1 

tó 

Lh 

à 

'i * 

d)-125°45 

Đổi số đo của các cung sau đây 

ra đô, phút, giây 

a) — ; 

18 

>%■ 

c)-2 ; 

d) 7 


4. Một đường tròn có bán kính 20cm. Tìm độ dài của các cung trên đường 
tròn đó có số đo 

a)-^; b) 1,5; c)37°. 

5. Trên đường tròn lượng giác hãy biểu diễn các cung có số đo 

b)135°; 

d) -225°. 

6. Trên đường tròn lượng giác gốc A, xác định các điểm M khác nhau, biết 

V rx , 

răng cung AM có sô đo tương ứng là (trong đó k là một số nguyên tuỳ ý) 

a) kn ; b) ; c) k^- 

2 3 

7. Trên đường tròn lượng giác cho điểm M xác định bởi sđ ẤỀí = a (0 < a <-^). 

Gọi lần lượt là điểm đối xứng của M qua trục Ox, trục Oỵ và 

gốc toạ độ. Tìm số đo của các cung Ấftf\,Ấìfa 2>™^3 ■ 



140 




GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG 

• • • 


I - GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CUNG a 

K'. 

* " 5 Nhắc lại khái niệm giá trị lượng giác của góc a, 0° < a< 180°. 

Ta có thể mở rộng khái niệm giá trị lượng giác cho các cung và góc lượng giác. 


1. Định nghĩa 

Trên đường tròn lượng giác cho cung 

ẢM có sđ ÁM=ữ (còn viết ẨÈí = a) 
(h.48). 

Tung độ y = OK của điểm M gọi là sin 
của ỚT và kí hiệu là sin ỚT. 

sin a= OK. 

Hoành độ X = OH của điểm M gọi là 
côsin của oc và kí hiệu là cos a. 

cos a = OH . 



Hình 48 


Nếu COSỚT * 0, tỉ số SinQr gọi là tang của ữ và kí hiệu là tana (người ta 

COSỚT 

còn dùng kí hiệu tgớr) 


sin ỚT 

tan a = 

COSỚT 


Nêu sin ỚT * 0, tỉ số ——— gọi là côtang của cu và kí hiệu là cotớr (người ta 

sin ỚT 

còn dùng kí hiệu cotgớr) 


cos a 
cot a = ——— 

sin a 


Các giá trị sin ỚT, cos a, tan ỚT, cot a được gọi là các giá trị 

lượng giác của cung a. 

Ta cũng gọi trục tung là trục sin, còn trục hoành là trục côsin. 

141 






















CHÚ Ý 

1. Các định nghĩa trên cũng áp dụng cho các góc lượng giác. 

2. Nếu 0° 1? ơ- < 180° thì các giá trị lượng giác của góc ơ chính là 
các giá trị lượng giác của góc đó đã nêu trong SGK Hình học 10. 



2. Hệ quả 

1) sinor và cosor xác định với mọi ae R. Hơn nữa, ta có 

sin(or+Ấ:27i) = sinor, Mke 
cos(or+ k2n) = cosor, VẤ: e z ■ 

2) Vì -1 < ÕK < 1 ; -1 < ỡ/ỹ < 1 (h.48) nên ta có 

-1 < sin a< 1 
-1 < cosor< 1. 

3) Với mọi me R mà -1 < m < 1 đều tồn tại orvà /3 sao cho sinor = m và 
cos Ị3 = m. 

4) tanor xác định với mọi a ^ -r + kn (k e z). 

í 2 

Thật vậy, tanor không xác định khi và chỉ khi cosor = 0, tức là điểm cuối 
M của cung Ẩìti trùng với B hoặc B' (h.48), hay a = -Ị- + kn (k e Z). 

5) cotorxác định với mọi a ^ kn (ke Z). Lập luận tương tự 4). 


6) Dấu của các giá trị lượng giác 

của 


_ 

góc 

a phụ thuộc vào vị trí điểm 

cuối 

B 


của 

cung Mi = a trên đường 

II 

tròn / 


1 

lượng giác (h.49). 

( 


\ 



Aị_ 


h\ /1 



[ 

0 

Xã rỉ * 



\ 

K' 

1 ~~ỵ M 



III 


IV 





B' 



Hình 49 




142 





Bảng xác định dấu của các giá trị lượng giác 

I 

+ 

+ 

+ 

+ 


3. Giá trị lương giác của các cung đặc biệt 



3 

Từ định nghĩa của sina và cosa, hãy phát biểu ý nghĩa hình học của chúng. 

1. Ý nghĩa hình học của tan a 

Từ A vẽ tiếp tuyến t'At với đường tròn lượng giác. Ta coi tiếp tuyến này là 
một trục số bằng cách chọn gốc tại A và vectơ đơn vị 1 = OB. 





143 


















Cho cung lượng giác AM có sô' đo là a 
(a ^ + kn). Gọi T là giao điểm của 


OM với trục t'At (h.50). 

Giả sử T không trùng với A. Vì MH // AT, 


, AT _ OA .. 
ta có —— = ——. Từ đó suy ra 

HM OH 


AT OA 


HM OH 




Vì HM = sina, OH = cos a và OA = 1 
nên từ (1) suy ra 

sin a HM AT 


tan a = 


= AT. 


cos a OH OA 

Khi T trùng A thì a - kn và tana = 0. Vậy 



Hình 50 


tan a đươc biểu diễn bởi đô dài dai số của vectơ AT trên truc ỈAt. 
Trục t'At được gọi là trục tang. 


2. Ý nghĩa hình học của cota 

Từ B vẽ tiếp tuyến s'Bs với đường tròn 
lượng giác và xác định trên tiếp tuyến 
này một trục có gốc tại B và vectơ 

đơn vị bằng OA. 

Cho cung lượng giác AM có số đo là 
a (a^ kn). 

Gọi s là giao điểm của OM và trục 
T5s(h.51). 

Lí luận tương tự mục trên, ta có 

cotor = BS. 



Hình 51 


— p ^ 9 - * 

cot a được biểu diễn bởi độ dài đại sô của vectơ BS trên trục 

s’Bs. Trục s’Bs được gọi là trục côtang. 


144 






4 « 

r ^ Từ ý nghĩa hình học của tan a và cot a hãy suy ra với mọi số nguyên k % 

tan(ữ + kn) = tan <2, cot(a + kn) = cot a. 

III - QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC 

1. Công thức lượng giác cơ bản 

Đối với các giá trị lượng giác, ta có các hằng đẳng thức sau 

. 2 _ , _ 2 _1 
sin a + cos a = 1 

1 + tan a =--—> 

cos 2 a 

1 + cot a -—-—, 

sin 2 a 

tana . cota = 1, 

4 « 

/ ^Từđịnh nghĩa của sina, cosa hãy chứng minh hằng đẳng thức đầu tiên, từ đó suy 
ra các hằng đẳng thức còn lại. 

2. Ví dụ áp dụng 


71 

a ^ — + kĩi, k e z 
2 

a * kn, k e z 


a * —, k e z. 


, 3 71 

Ví í/ạ 7. Cho sin a = —, với — < a < n. Tính cos a. 

5 2 

> 2 .2 16 4 

Giải. Ta có cos a = l - sin a = 4-7, do đó cos a = ± — 

25 5 


71 


Vì < a < 71 nên điểm cuối của cung a thuộc cung phần tư thứ II, do đó 
cosa < 0. 


Vậy cos a = 


4 3 tc 

Vỉ dụ 2. Cho tana = , với ~r<a< 2n. Tính sin a và cosa. 

5 2 


10.ĐẠI Số 10-A 


145 



/^1 • ỹ • 'T' _ _ ' 

Giai. I a có 


cos a = 


] 


1 


25 


1 + tan 2 a 1 + 1Ế. 41 


25 


±5 


cosa = 


s[ÃĨ 


suy ra 

3tc ■> 

Vì -Ị2 '< a < 2n nên điểm cuối của cung a nằm ở cung phần tư thứ IV, do 


đó cos a > 0. Vậy cos a - 


yỊĨĨ 


_ _ . _ 4 5 

Từ đó sin a = tan a . cos a = — 


5 Vũ. 4ÃĨ 


Ví dụ 3. Cho a * -r + kn, k e z. 

2 

cos a 4- sin a T 1 

Chứng minh rằng - = tan 5 a + tan 2 a + tan a + 1 


„3 

cos a 


71 


Giải . Vì a ^ — + fc7T nên cos a ^ 0, do đó cả hai vế của đẳng thức cần 

'2 

chứng minh đếu có nghĩa. Ta có 

cosa + sina 1 cosa + sina 


„3 

cos a 


cos 2 a 


cos a 


= (1 + tan a) (] + tana) 

3 2 

= tan a + tan a + tan a + 1. 

3. Giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt 

1 ) Cung đối nhau : a và -a. 

I 

Các điểm cuối của hai cung a = 

_ rx 

và -a = AM đối xứng nhau qu 
hoành (h.52), nên ta có 


cos(-a) 

sin(-ậ) 

tan(-ậ) 

cot(-ậ) 


cosa 
-sina 
-tana 
—cot a. 



146 


10.ĐẠI SỐ 10-B 





2) Cung bù nhau : a và 71 - a. 

Các điểm cuối của hai cung a- ẤỀ và 

71 ~ a= Am' đối xứng nhau qua trục tung 
(h.53), nên ta có 

sin (71 - tí) = sin ơ 
cos (71 - Ờ) = -cos cc 
tan(7ĩ - a) = - tan a 
cot(7T - tí) - -cotớr. 

3) Cung hơn kém 7t: a và (a+ n). 



Các điểm cuối của hai cung cc và (ứr+ n) đối 
xứng nhau qua gốc toạ độ o (h.54), nên ta có 


sin(ớr+ 71) = -sinớr 
cos(ớr+ 71) = -cos cc 
tan (a + n) = tan a 
cot(ớr+ 71) = cotớr. 


í 


4) Cung phụ nhau : cc và 


71 

— — oc 




\2 




Các điểm cuối của hai cung (X và 


í 


71 

— - a 





\2 


đối xứng nhau qua phân giác d 




của góc xOy (h.55), nên ta có 




147 




Tính cos 


f Un'' 
V 4 ; 


tan^ỉ^, sin(-1380°). 
6 


Bài tạp 


1. Có cung <2 nào mà sin <2 nhận các giá trị tương ứng sau đây không ? 


a) -0,7 ; 


b) 3 ; 


:) -V2; 


d) 




2. Các đẳng thức sau có thể đồng thời xảy ra không ? 

. . _ V2 ___ s . 

a) sin <2 = — và cos <2 - —— ; 

3 3 

b) sin a = —- và cos a = —— ; 

5 5 

c) sin a = 0,7 và cos a = 0 , 3 . 


3. 


Cho 0 < a <-T Xác định dấu của các giá trị lượng giác 

2 


. I 


í 


a) sih (<2 - 7t) ; 


b) cos 


3n 


\ 


K 2 


- a 




c) tan(a + 7ĩ) ; 


d) cot 


f K ^ 
ct + —“ 

k 2 ) 


4. 


Tính các giá trị lượng giác của góc a, nếu 

4 „ n 

a) cosa = — và 0 <ứ;<- 7 ; 


13 


,_ 15 7t 

c) tana = và — < a< K ; 

7 2 

5. Tính a, biết 
a) cos < 2 = 1 ; 
c) cos ữ = 0 ; 


b) sin a = -0,7 và K < a < 


3n 


d) cot a = -3 và < a < 2n. 


e) sin a - -1 ; 


148 


b) cos a - -1 ; 
d) sin <2 = 1 ; 
f) sin <2 = 0. 




CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 


I - CÔNG THỨC CỘNG 


Công thức cộng là những công thức biểu thị cos(ứ ± b ), sin(ứ ± b), tan (a ± b )- 
cot(ứ ± b) qua các giá trị lượng giác của các góc a và b. Ta có 


cos(ứ - b) - cosacosb + sinasinố 
cos(ứ + b) = cosacosb - sinứsínố 
sin(ứ - b) = sinứcosố - cosữsinố 
sin(ứ + b) = sinacosố + cosứsinố 

, ,. tanữ - tan b 

tan (a - b) =-—---- 

1 + tan a tan b 

, ,. tan ứ + tan b 

tan(ứ + b)= - --- 

1 - tan <2 tan 


Với điểu kiện là các biểu thức đều có nghĩa. 

Ta thừa nhận công thức đầu. Từ công thức đó có thể chứng minh dễ dàng 
các công thức còn lại. Chẳng hạn 

cos(ứ + b) = cos[ứ - (-b)] = cosữcos (—b) + sinứsin(-ố) 

= cosacosb - sinasinố. 


sin(ứ -b)- cos 


- cos 


f n ^ 

- a 

+ b 


12 J 



v2 J 




f n 


7 * 

f n A 

cos 

— 

- ơ 

cos b - sin 

— — a 


\2 

) 


u J 


- sinacosố - cosứsinố. 



Hãy chứng minh công thức sin(ứ + b) = siriứcosò + cosứsinò 


149 


















1371 

Ví dụ 1. Tính tanTr-- 

12 

Giải. Ta có 


137Ĩ 


r n ^ 

n 


^71 


tan — 

= tan 

— + n 

- tan — 

= tan 


— — 

12 


I12 J 

12 


lĩ 

4 J 


% _ n 

tan f~ lan 4 V3-1 

1 + tan ^ tan ^ 1 + >/3 

3 4 


Vỉ dụ 2. Chứng minh rằng 

sin(ứ + b) tana + tanò 


sin(ớ - b) tan a- tan b 


• _2 • rp s 

Giai . Ta có 

sin(a + b) sinacosồ + cosasinồ 


sin(a - b) sin a cos b - cos a sin b 

Chia cả tử và mẫu của vế phải cho cosacosồ, ta được điéu phải chứng minh. 


II - CÔNG THỨC NHÂN ĐÔI 


Cho a - b trong các công thức cộng ta được các côhg thức nhân đôi sau. 


sin2a = 2sinacosa- 

2 .2 2 . 2 
cos2a - cos a - sin a = 2cos a — 1 = 1- 2sin a 

- 2 tan <2 

tan2a =-———— 

1 - tan 2 a 


Từ các công thức nhân đôi suy ra các công thức 

2 1 + cos2a 

cos a =-——— 

. 2 

.2 1 - cos2a 

sin a = -7-— 

2 


150 




2 1 - cos2a 

tan a - -——— • 

1 + cos2a 

Các công thức này gọi là các công thức hạ bậc . 

Ví dụ 1. Biết sina + cosa = -ị, tính sin2a. 

2 

Giải. Ta có 1 = sin 2 ứ + cos 2 <3 = (sina + cosa) 2 - 2sinacosa 


- sin 2 a. 


Suy ra sin2a = . 

4 



Ví dụ 2. Tính cos^. 

8 

. 9« rp s \ »2 Tí 

Giai. Ta có —— = cos — 

2 4 

9 71 , V 2 

Suy ra 2cos 2 -7 - 1 4 - — 

8 2 

Wft .._2 rc- _ 2 + V 2 

Vậy cos — = ——-— 

8 4 


~2 n 

2 cos — 


Vì COS-Ị 7 > 0 nên suy ra cos^- = — ^2 . 

8 8 2 


III - CÔNG THỨC BIẾN Đổi TÍCH THÀNH TổNG, 
TỔNG THÀNH TÍCH 


1. Công thức biên đổi tích thành tổng 



Các công thức trên được gọi là các công thức biến đổi tích thành tổng. 


151 





Từ các công thức cộng, hãy suy ra các công thức trên 


Ví dụ 1. Tính giá trị của các biểu thức 

3tc 


, _ K ™ 3tc . D . 1 3tc . 5n 
A = sin — cos —B = sin——sin —• 

8 8 24 24 


Giải. Ta có 


. 71 

3tĩ 

1 

* 

^ 7t 

371 ^ 

• í n 

3ti^ 


sin —cos 


=z — 

sin 

— 

— - 

+ sin — + 



8 

8 

2 


u 

8 , 

V8 

8 J 



1 

" 

í ít ì 

. 71 

1 

í, 


sin 

— 

+ sin — 

— — 

1 - —— 

2 


V 4 J 

2 _ 

2 

l 2 ) 


. 13ti . 571 

1 


^13tĩ 

5tc^ 

( 13ti 

571^ 


sin —sin — 

— — 

cos 


— - 

- cos — 

+ 


24 24 

2 


l 24 

24 ) 

t 24 

24 J 



í 


TC 3tt 
cos — - cos — 


\ 




) 


IÍI + ^ 

2 I 2 + 2 ) 


1 + 72 


Công thức biến đổi tổng thành tích 



Bằng cách đạt li = a - b, V = a + b t hãy biến đổi cos u + cosv, sinw + sinv thành tích. 


Ta gọi các công thức sau đây là các công thức biến đổi tổng thành tích 


_ u + V u — V 

cos u + cosv = 2cos——cos ——- 


cos u - cos V = 


sin« + sin V = 


sinw - sin V = 


. M + V u - V 
-2 sin —-— sin —-— 

2 . 2 
_ . u + V u - V 

2sin-cos-- 


_ u + V . li - V 

2cos——sin--- 


Ví dụ 2. Tính 


n 5ti 7ti 

A = cos— + cos—— + cos— 

9 9 


9 




Giải. Ta có 


n 7n) 5n 

COS— + COS— + COS-— 

9 9) 9 


~ 4n n ( 5n 

= 2cOS— -cos— - cos 71- — 

9 3 V 9 

_ 4n 4tĩ 

= cos —— - cos— = 0. 

9 9 


Ví dụ 3. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có 

ABC 

sin/4 + sinfi + sinC = 4cos—cos—cos—• 

2 2 2 

Giải. Trong tam giác ABC ta có A + B + c = n. 

___ A + B n c 


Từ đó suy ra 


2 2 


A + B c . c _ A + B 

Vì vây, sin—-— = cos—, sin— = cos—— 

2 2 2 2 

Bây giờ ta có 


A , /-. _ -> ^ + B „„„ A - B c _ c 

sin/t + sinc + sinC = 2sin—-—cos— -1- 2sin—cos—T 

2 2 2 2 

- c ( A - B . c\ 

2\ 2 2 ) 

B . _A + B) 

= 2cos— cos—-— + cos—— 

2 V 2 2 ) 

= 4cos—cos—cos—• 

2 2 2 


Bài tạp 


1. Tính 


a) cos225°, sin240°, cot(-15°), tan75° ; 

. 7ti ( n} \3n 

b) sin > cos “TT > tan-^-. 

' 12 V 127 12 


153 



2. Tính 


4. 


5. 


a)cos 


^ 71N 

« + - 
V 3 J 


, . . . 1 _ TỊ 

, biết sin a = - 7 =- và 0 < <2 < — 

v3 2 


/ 


b) tan 


7t^ . . 1.71 


a —- 

V 4) 


, biết cosa = -4- và -4 < a < 71, 

3 2 


c) cos(ứ + b), sin(ứ - b), biết 

sin ứ = 4, 0° < a < 90° và sin b 
5 


4 , 90° < b 
3 


3. Rút gọn các biểu thức 


( 


a) sin(ứ + b) + sin 


71 

— - a 


\ 


V2 




í 


b) GOS 


7t 

— + a 


\ í n N 

— - a 


v4 


cos 


í 


c) cos 


n 

- a 


J 

\ 


\4 


) 


sin (-b). 


1 .2 „ 

+ —sin a 

2 


V 2 


sin 


) 


-z - b - sin(ứ 

\2 ) 


-b). 


Chứng minh các đẳng thức 
cos(ứ - b) _ cot ứCOt b + 1 


a) 


cos(ứ + b ) cot ữcot b - 1 


b) sin(ứ + b)sin(ứ - b) = sin z a - 

2 


sin 2 b 


c) cos(ứ + b)cos(a - b) = cos a 
Tính sin2ứ, cos2ứ, tan2ứ, biết 


- sin 2 b 


2 2 
cos b - cos 


= cos z b - sin 


a) sinứ = -0,6 và 71 < a < 


371 


6 . 


b) cosứ =- và — < a < 71. 

13 2 

, _ 1 .371 

c) sinứ + cosứ = — và — < a < n. 

2 4 

Cho sin2ứ = -4 và < a < 71. 

9 2 


Tính sina và cos a. 


<180°. 


a. 

a. 


154 



7. Biên đổi thành tích các biểu thức sau 



a) 1 - sinx ; 
c) 1 + 2cosjc ; 

Rút gọn biểu thức 


b) 1 + sinx ; 

d) 1 - 2sin;c. 

sin JC + sin3x + sìn5x 

A =-—---—• 

cosx + cos3a' + cos5x 


ÔN TẬP CHƯƠNG VI 

* 


1. Hãy nêu định nghĩa của sina, cos a và giải thích vì sao ta có 

sin(tf+ k2n) = sina ; k G z 
cos(a + k2n) = cos a ; k € z. 

2. Nêu định nghĩa của tana, cottt và giải thích vì sao ta có 

tan(a+ - tana, k G z ; 

col (a + kn) = cola, k e z. 

3. Tính 


. .__ V2 7t 

a) sin a, nêu cos = —— va — < < 7t ; 

.32 


b) cosa, nếu tan a = 2yÍ2 vần < a < 


3n 


4 . 


, __._2 3n 

c) tana, nêu sin a= yà— < a < 2n ; 

3 2 

_ 1 ... n 

d) cota, nêu cosa= va— < a < n. 

4 2 

Rút gọn các biểu thức 
2sin2tf - sin4a 


a) 


2sin2tf + sin4a 


sin 


c) 


/ n ^ 
— - a 

V4 J 




+ cos 


n 

, “— cc 

KA 




/ 




sin 


7t 

-- - a 


u 


- cos 


/ 


n . 

— - a 




V4 




b)tan a 


f __2 

1 + cos 

V sina 


d) 


sin5tf - sin3tt 
2cos4<2 


\ 

sina ; 

) 


155 



5. Không sử dụng máy tính, hãy tính 

. 2271 

a) cos—— ; 


b) sin 


23 n 


. . 25n 10 7 t 

c) sin —-tan- 


3 3 

6 . Không sử dụng máy tính, hãy chứng minh 

Vỏ 


d) cos — - sin — 
8 8 


a) sin 75° + cos75° = 


b) tan 267° + tan 93° = 0 ; 


c) sin 65° + sin 55° =. V3cos5° ; 
7. Chứng minh các đổng nhất thức 


d) cosl2° -cos48° =sinl 8 °. 


. 1 - cosx + cos 2 x 
a) — -= cotx ; 

sin 2x - sin X 


. 2cos2x - sin 4x . 2 

c) 7 -T--— 7 - = tan 

2cos2x + sin4x 


( 


n 

-X 


\ 


V4 




sinx + sin^ 

b) --— = tan^- ; 

, __ „ X 2 

1 + cosx + cos — 

2 


d) tanx - tany = 


sin(x - y) 
cosxcos y 


8 . Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc X 



( _ \ 

71 


fn ì 

sin 

— + X 

- cos 

-X 


u ) 


v4 ) 


í 


b) B = cos 


71 




- X 


- sin 


í n ^ 
— + X 


K6 ) 

\3 



. 2 

r n ^ 


^ 71 ^ 

sin X + cos 


cos 

-h X 


V 3 J 


b ) 


_ 1 - cos 2 x + sin 2 x 

d) D = -— — ~ 7 " • cot X. 

1 + cos 2 x + sin 2 x 


156 



Bài tộp trắc nghiệm 

Chọn phương án đúng trong các bài tập sau 


9. Giá trị sin là 


(A) 


VI 


(B) i’ 


(C) 


V2 


V5 .. 3n 

10. Cho cosa = —~~ với n < a < - 7 -- Giá trị tana là 


(D) V 


(A) 


-4 


(B) 


VI’ 


(C)- 


VI’ 


(D)- 


VI 


5rt , 9 í 7Ĩ 

11. Cho a = - 7 - . Giá trị của biểu thức cos3a + 2cos(ĩĩ - 3a)sin z -7 - l,5a 

6 ■ \4 


\ 


(A) 

4 


(B) 


VI 


(C) 0; 


là 




(D) 


2-VI 


12. Giá trị của biểu thức A = 


2cos 2 ?-1 

8 

1 + 8 sin — cos — 


là 


8 


8 


(A) - 


VI 


(B) 


-VI. 


(C)- 


VI 


(D) 


VI 


^ 1 4sina + 5cosa )V 

13. Cho cotớ = 7 -. Giá trị của biếu thức B = 7 —- ~ là 

2 ■ 2sina-3cosớ 


(A) 


1 


17 


(B)|; 


(C) 13 ; 


(D)|. 

9 


14. Cho tana = 2. Giá trị của biểu thức c = 


sin <3 


'ì _ 3 

sin a + 2 cos a 


là 


(A) 


12 


(B) 1 ; 


(C) - 


s_ 

11 


(D) - 


10 

ĨT 


11 DẠI só 10-A 


157 



CHỈ DẪN LỊCH sử 

Như mọi khoa học khác, Lượng giác phát sinh từ nhu cầu của đời sống. Sự phát 
triển của ngành Hàng hải đòi hỏi phải biết xác định vị trí của tàu bè ngoài biển 
khơi theo Mặt Trời lúc ban ngày và theo các vì sao lúc ban đêm. Các cuộc chiến 
tranh đòi hỏi phải biết xác định những khoảng cách lớn và lập những bản đồ. 
Người nông dân cần biết sự thay đổi của thời tiết trong năm để sản xuất cho kịp 
thời vụ, nên phải có lịch, v.v... 

Các nhu cầu kể trên đã làm cho môn Lượng giác phát sinh và phát triển. Trước 
hết các nhà toán học Hy Lạp đã góp phần đáng kể vào việc phát triển môn 
Lượng giác và sau đó ơ-le là người đã xây dựng Lí thuyết hiện đại về Hàm số 
lượng giác trong cuốn "Mở đầu về Giải tích các đại lượng vô cùng bé" xuất bản 
năm 1748. 

Ơ-LE 

ơ-le là một trong những nhà toán học lớn nhất từ xưa đến 
nay. Ông sinh tại Ba-lơ (Thuỵ Sĩ), ông đã phát triển tất cả 
các ngành Toán học, từ những vấn đề rất cụ thể như 
đường tròn ơ-le, cho tới những khái niệm hiện đại nhất 
nằm ở mũi nhọn của tiến bộ trong thời đại ông. 

ơ-le đã tiến hành nghiên cứu những đề tài khoa học rất 
đa dạng như Cơ học, Lí luận âm nhạc, Lí thuyết vẽ bản đổ 
địa lí, Khoa học hàng hải, các vấn đề về nước triều lên xuống, 
v.v... Ông thường bổ sung, hoàn bị những lí thuyết Toán 
học cũ, và nghiên cứu thêm những lí thuyết Toán học mới. 

Trong cuộc đời mình, ơ-le đã viết trên 800 công trình về Toán học, Thiên văn và 
Địa lí. Ồng đã đặt cơ sở cho nhiều ngành Toán học hiện nay đang được dạy ở 
bậc đại học. 

ơ-le là người rất say mê và cần cù trong 
công việc, ông không từ chối bất kì việc gì, 
dù khó đến đâu. Chẳng hạn, để giải một bài 
toán thiên văn, mà nhiều nhà toán học khác 
đòi hỏi một thời gian vài ba tháng, thì ông 
đã giải xong chỉ trong ba ngày. Do những cố 
gắng phi thường đó ông đã mắc bệnh và 
hỏng mất mắt phải, về sau,'ông bị mù cả 
hai mắt. Tuy thế, ông vẫn tiếp tục lao động 
sáng tạo và không ngừng cống hiến xuất 
sắc cho khoa học trong suốt 15 năm cuối 
đời mình. 

Tên của ơ-le được đặt cho một miệng núi lửa ở phần trông thấy được của Mặt Trăng. 




L. Ơ-LE 

(Leonhard Euỉer, 
1707 - 1783 ) 



158 


11 .ĐẠI SỐ 10-B 



ÔN TẬP CUỐI NĂM 


I - Câu hỏi 

1. Hãy phát biểu các khảng định sau đây dưới dạng điều kiện cần và đủ 
Tam giác ABC vuông tại A thì BC 2 = AB 2 + AC 2 . 

Tam giác ABC có cắc cạnh thoả mãn hệ thức BC 2 = AB 2 + AC 2 thì 
vuông tại A. 

2. Lập bảng biến thiên và vẽ đổ thị của các hàm số 

a) y = - 3x + 2 ; b) y = ĩ 2 ; c ) y = 2 2 -3x + 1. 

3. Phát biểu quy tắc xét dấu một nhị thức bậc nhất. Áp dụng quy tắc đó để 
giải bất phương trình 

(3* - 2)(5 - -0 

(2 - lx) 

4. Phát biểu định lí về dấu của một tam thức bậc hai /00 = ax + bx + c. 

Áp dụng quy tắc đó, hãy xác định giá trị của m để tam thức sau luôn luôn âm. 

f(x) = -2x 2 + 3x + 1 - m. 

5. Nêu các tính chất của bất đẳng thức. Áp dụng một trong các tính chất đó, 
hãy so sánh các số 2 3000 và 3 2000 . 

6. a) Em hãy thu thập diểm trung bình học kì I về môn Toán của từng học 
sinh lớp mình. 

b) Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp để trình,bày các số liệu 
thống kê thu thập được theo các lớp [0 ; 2), [2 ; 4), [4 ; 6), [6 ; 8), [8 ; 10]. 

7. Nêu các công thức biến đổi lượng giác đã học. 

8. Nêu cách giải hệ hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn và giải hệ 

Í2x + y>ỉ 
X - 3y < 1 . 


II - Bài tập 

1. Cho hàm s ố/co = 'ịx 2 + 3x + 4 - yj-x 2 +8x - 15. 


159 



a) Tìm tập xác định A của hàm s ốf(x). 

b) Giả sử = {x e R I 4 <X < 5}. 

Hãy xác định các tập A \ B và R \{A\B). 

2. Cho phương trình 

2 

mx -2x — 4m - 1 = 0. 

a) Chứng minh rằng với mọi giá trị m 0, phương trình đã cho có hai 
nghiệm phân biệt. 

b) Tim giá trị của /77 để — 1 là một nghiệm của phương trình. Sau đó tìm 
nghỉệm còn lại. 

3. Cho phương trình 

X 2 - 4mx + 9(m - l) 2 = 0. 

a) Xét xem với giá trị nào của m, phương trình trên có nghiệm. 

b) Giả sử Xị, Xi là hai nghiệm cửa phương trình đã cho, hãy tính tổng và 
tích của chúng. Tim một hệ thức giữa X| và *2 không phụ thuộc vào m. 

c) Xác định m để hiệu các nghiệm của phương trình bằng 4. 

4. Chứng minh các bất đẳng thức sau 

a) 5(x - 1) < X 5 - 1 < 5;t 4 (x - 1), nếu X - 1 > 0 ; 

b) X 5 + y 5 - x*y - xy 4 > 0, biết rằng X + y > 0 ; 

c) \Ỉ4ÕTỉ + V4 b + 1 + yÍ4c + 1 < 5, 

biết rằng a, b, c cùng lớn hơn —7 và a + b + c = 1. 

4 

5. Giải hệ phương trình sau bằng cách đưa về hệ phương trình dạng tạm giác 

X + 3y + 2z = ì 
< 3x + 5y - z = 9 
5* - 2y - 3z = -3. 

6. a) Xét dấu biểu thức 

f(x) = 2x(x + 2) - (x + 2)(x + 1). 


160 



b) Lập bảng biến thiên và vẽ trong cùng một hệ toạ độ vuông góc các đồ 
thị của các hàm số sau 


y = 2x{x + 2) (C,) 

y = (jc + 2)(jc+l) (C 2 ). 

Tính toạ độ các giao điểm AvaB của (Cj) và (C 2 ). 

c) Tính các hệ số ứ, b, c để hàm số y = ax + bx + c có giá trị lớn nhất bằng 
8 và đồ thị của nó đi qua A và B. 

Chứng minh các hệ thức sau 


_2 


1 - 2 sin a _ 1 - tana 
1 + sin 2a 1 + tan a 


, . sina + sin3a + sin5a 

b) ——— - ^ -— = tan 3 a ; 

cosa + cos3a + cos5a 


sin a — cos a + cos a 2 ữ 

c)- „„ _ x -= cos - ; d) 

2(1 - cosa) 2 

Rút gọn các biểu thức sau 

. 1 + sin 4a - cos 4 a , ' 

a) ---—— ; b) : 

1 + cos4a + sin4a 
„ cos 2 jc - sin 4 jc - cos 6x 

c)——- -r—- -—— 

cos 2x + sin 4x - cos 6x 
Tính 

a) 4(cos24° + cos48° - cos84° - cosl2°). 


tan 2x tan X 
tan 2 X - tan Jf 


= sin2;r. 


. . 1 + cos a . 2 a 2 

b)^-tan — - cos a ; 

1 - cos a 2 


_ Ị— . 7t Tí Tí 71 Tí 

b) 96V3 sin --- cos cos - 7-7 cos "- 7 - cos -7 ■ 

48 48 24 12 6 

c) tan9° - tan63° + tan81° - tan27°. 

10. Rút gọn 

. _ X 2x 4x 8 jc , , . X - , 3x . 5x 

a) cos—cos —— cos —— cos —— ; b) sin—+ 2 sin—+ sin —• 

5 5 5 5 7 7 7 

11. Chứng minh rằng trong một tam giác ABC ta có 

a) tan A + tan B + tan c = tan A tan B tan c (Ầ , B , c cùng khác ) ; 

b) sin2i4 + sin 27? + sin2C = 4 sin ;4 sin 7? sin c. 

12. Không sử dụng máy tính, hãy tính 

sin 40° - sin 45° + sin 50° 6(73 + 3 tan 15°) 

cos 40° - cos 45° + cos 50° 3-73 tan 15° 


161 



ĐÁP SỐ 


CHƯƠNG I 

§ 1 - 

]. a) Mệnh đề ; 

b) Là mệnh đề chứa biến. 

c) Là mệnh đề chứa biến; 

d) Mệnh đề. 

5. a) \/x e R : X. 1 -x; 

b) 3x € R : X + X = 0 ; 

c) Vjc e M : X + (-jc) = 0. 

7. a) 3n G N : n không chia hết cho n 
(đúng); 

b) v.t e Q : X 2 2 (đúng) ; 

c) 3x e M : X > X + 1 (sai) ; 

d) V;t 6' R : 3x X 2 + 1 (sai). 

§ 2 . 

1. a)A = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18} ; 

b) B = (x e N \x = n(n + 1), 1 < n < 5 Ị. 

2. a) A c B và A * B ; 
b )A = B. 

3. a) 0 , (ứ), [b),A\ 

b) 0 , (01, |1|, (2), 10, 1 Ị, {0, 2}, 
|1,2},£. 

§3. 

1. C7ỈịC, o, /, T, N,E} ; 

&= |C, o, H , /, T, N, Ê, Ô, G, 
M, A, s, Ă, Y,K) ; 

c4\&= |//| ; 

|Ớ,G, M, A, s, Ă, Y,K }. 

3. a) 25 ; b) 20. 

162 


4. A n A = A ; AuA = A;An0-0; 
Au0 = A; C a A = 0 ; c A <z> = 4 . 

§4. 

1. a) [-3 ; 4] ; b) [-1 ; 2] ; 
c) (-2 ; + 00 ) ; d) [-1 ; 2) ; 
e) (-00 ; +oo). 

2. a) [-1 ; 3] ; b) 0 ; 
c) 0 ; d) [-2 ; 2]. 

3. a) (-2 ; 1] ; b) (-2 ; 1);. 
c) (-00 ; 2] ; d) (3 ; +oo). 

§5. 

2. /=1745,3. 

3. a)a = 3,141592654; 

b) Với b = 3,14, A b < 0,002 ; 

với c = 3,1416, A c < 0,0001. 

4. b) 51139,3736. 

5. b) 0,0000127 ; c) -0,02400. 

Ôn tập chương I 

8. a) Đúng ; b) Sai. 

9. E cG c B cC c A ; 

E cz D cz B czC cz A. 

10. a) A = (-2, 1,4,7, 10, 13} ; 

b ) B= (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 , 12 } ; 

c) C= {-1, 1}. 
lLP<=>:r;/?<=>S;<2<=>X. 

12. a) (0 ; 7) ; b) (2 ; 5) ; c) [3, +oo). 



13. a = 2,289 ; A a < 0,001. 

14. 347. 


15. a) Đúng ; c) Đúng ; e) Đúng. 

16. (A). 

17. (B). 


2 

d) y = X - 3x + 2 hoặc 

y = 16x 2 + Ỉ2x + 2. 
4. a = 3, b = -36, c = 96. 

Ôn tập chương II 


CHƯƠNG II 
§ 1 - 

1. a )D= R\j~Ị ; 

b) D = R \ {1 ; -3} ; 


8. a) D = [-3 ; +oo)\ )-] } ; 


b)D = 






— 00 : — 


V 


27 


c)D=R. 


11. a = -1, b = 4. 

12. a) a = l,ồ = -l,c = -l. 


c) D = 




b) a = -1, ò = 2, c = 3. 


13. (C). 


2 . 

3. 

4. 


§ 2 . 

2 . 

3. 


* = 3,y = 4 ; * = -l,y = -1 ; 

^ = 2,^ = 3. 

a) M thuộc đồ thị ; 

b) N không thuộc đổ thị ; 

c) p thuộc đồ thị. 

a) Hàm số chẵn ; 

b) Không là hàm số chẵn, không là 
hàm số lẻ ; 

c) Hàm số lẻ ; 

d) Không là hàm số chẵn, không là hàm 
số lẻ. 

a) a = -5, 6 = 3; 

b) a - - 1 , 6 = 3; c) a = 0, 6 = -3. 

a) y = 2x - 5 ; b) y = -1. 


14. (D). 

15. (B). 


CHƯƠNG III 

§1. 

3. a) X = 1 ; 

b) X = 2 ; 

o 

* 

II 

ƯO 

■ 

d) Vô nghiệm. 

4. a) X = 0 ; 

b) X = —; 

2 

c) X = 5 ; 

d) Vô nghiệm. 

§2. 

/ 

23 

1. a) x= ; 

16 

b) Vô nghiệm ; 

c) x = = ; 

3 

d) X — ——• 

2 


§3. 

3. a )y = 2x 2 + X + 2 ; 

b) y = -ịi 2 — .V + 2 ; 

3 

c) _y = JC 2 -4.V + 2 ; 


# 

2. a) /n * 3 thì nghiệm là X = 


2 m + 1 


/77-3 

/72 = 3 phương trình vô nghiệm, 
b) /77 ^ 2 và m í- - 2 thì nghiệm là 

3 


X = 


/77 + 2 



m = 2 thì mọi X G R là nghiệm ; 
m — -2 phương trình vô nghiệm, 
c) m * 1 thi nghiệm là A* = 1. 
m = 1 thì mọi X G R là nghiệm. 

3. 45 quả. 

4. a) JC, = 1, = -1 ; 

_ _ Vĩõ M . 

* 3= 2 ’ A ' 4= ' 2 : 

b) *2 = 

5. b) JCj = -0,387 , x 2 = 1,721 ; 

c) JC| =-l, x 2 =-1,333 ; 

d) x l =1,079, x 2 =-0,412. 



6. a) X = --1 , X = 5 ; 


1 


b) X. =-l , X, = -■£■ ; 


c) -Xị 2 = 


11 ±%/Õ5 


14 


d) X\ = 1, x 2 = -6. 

7. a) JC = 15 ; b) X = -1 ; 

c) JCJ 2 =2 ±n/3; d) JC = 1. 

4 

8. /7? = 7 => jCj = 4 , *2 = — • 


m = 3 


x } = 2 = -• 


§3. 

2. a) 


c) 


(11 . 5 
v7 ; 7 






M ( 9 7 ì 

UI u) 


\ 




V 


8 


\ 




d) (2 ; 0,5). 


3. Giá mỗi quả quýt là 800 đồng, giá 
mỗi quả cam là 1400 đổng. 


4. Dây chuyền thứ nhất : 450 áo ; 
Dây chuyền thứ hai : 480 áo. 

5. a) (x ; y ; ì) = (1 ; 1 ; 2) ; 

. w _ . (11 . 5 o 

b)U;y;z)= 

V14 2 7 


/ 


6. Giá một áo là 98 000 đổng, giá một 
quần là 125 000 đổng, giá một váy là 
86 000 đồng. 

7. b) (x ; y) ~ (0,11 ; 1,74); 

d) (Jt;y ;z)*M,00; 1,57; 1,71). 


Ôn tập chương III 

3. a) * = 6 ; 
c) X = 2\Í2 ; 


b) Vô nghiệm ; 
d) Vô nghiệm. 

4. a) Vô nghiệm ; b) Jt = “ ; c) JC = 


5. a) (x ; y) = 


(37 29 
1.24 ’Ĩ2j 


(„ 3) 

b) (x;y)= 2;- 
V 2) 


c) (x ;y) = 


(34 l\ 
113 ’ 13/ 


, (93 30A 
d) (x ;>’) = 

\37 31) 


6. Người thứ nhất sơn xong sau 18 giờ, 
người thứ hai sơn xong sau 24 giờ. 

„ ,(33 13Ì 

7. a)(jr;y;z)= -ÍTỈ-TỈ ; 

10 / 


b)(x;y;z) = 


* • 
r 5 2 

(181 7 83 "ị 

_ « _ « _ 

l 43 ’ 43 ’ 43 J 


8. Ba phân số dó là^-, ^ và 

2 3 6 

9. 432 sản phẩm. 


164 


m I <N 



10. Nêu làm tròn đến chữ số thập phân 
thứ ba thì kết quả là 

<0 Xj ~ 1,520 ; x 2 — “0,920 \ 

b) X x - -0,333; x 2 *-1,000 ; 

c) x { -0,741; x 2 a -6,741 ; 

d) x { * -0,707; x 2 ^-2,828. 

11. a) Vô nghiêm ; 

b) X, = -4; x 7 = 

5 

12. a) Chiều dài là 31,5cm, chiều rộng là 
15,7m. 

b) Chiều dài là 39,6cm, chiều rộng là 
27,5m. 

13. Người thứ nhất quét sân một mình 
hết 4 giờ, người thứ hai quét sân một 
mình hết 2 giờ. 

14. (C) ; 15. (A); 16. (C) ; 17. (D). 

CHƯƠNG IV 

§ 1 . 

1. d) 

2. Số c. 

3. a) HD. Vì a y b y c là độ dài ba cạnh 
tam giác nên 

<2 + ò- c>0;ò + c- a > 0;c + < 2 -ò> 0 . 

b) HD. Áp dụng a) có ( b-c) 2 <<3 2 , 
(c-ớ) 2 <ò 2 , (ơ-b) 2 <c 2 . 

Cộng từng vế ba bất đẳng thức này. 

4. HD. Xét hiệu 

(x 3 +y 3 )-(x 2 y + xy 2 ). 

6. HD. Gọi H là tiếp điểm của đường 
thẳng AB với đường tròn. Ta có 

AB = HA + HB> l-lHA.HB. 


§ 2 . 

1. a) X e R \ {0 ; -1Ị ; 

b) X e R \ (1 ; 3 ; 2 ; -21 ; 

c) x*-l ; 

d) X e (-00 ; 1] \ {-4}. 

4. a) X <; b) Vô nghiệm. 

7,7 

5. a) x<— ; b) — <x<2. 

4 39 

§3. 

2. a)Ậ<x<l;3<x< +00 ; 

2 

b) X < -1 ; 0 < X < 1 ; 1 < X < 3 ; 

c) -12<x<-4;-3<x<0; 

d) -1 < X < Ậ; 1 < X < +00. 

3 

3. a) X <; X > 2 ; 

5 

b) X < -5 ; - 1 < X < 1 ; X > 1. 

§4. 

3. Để có lãi cao nhất, xí nghiệp cần lập 
phương án sản xuất các sản phẩm I và 
II theo tỉ lệ 4 : 1. 

§5. 

1. a) 5x 2 -3x + 1 > 0, Vx ; 

b) -2x 2 +7>x + 5>ũ khi-1 <x< ^ ; 

-2x 2 + 3x + 5 <0 khi X < - 1 

hoặc x>4 ; 

2 

c) X 2 + 12x + 36 > 0, Vx ; 

d) (2x - 3)(x + 5) < 0 khi -5 < X <-“• 


165 



(2x - 3)(x + 5) > 0 khi X < -5 ; X >Ậ‘ 

2 

3. a) Vô nghiệm ; 

.4 

b) - 1 < X < -7; 

3 

-4 

c) X < -8 ; -2 < X < —— ; 1 < X < 2 ; 

3 

d) -2 < X < 3. 

3 

4. a) m < 1 ; m > 3 ; b) - —< m < -1/ 

2 


g(x) <0o 1 - V 3 < X < 0 hoặc 
2 < X < 1 + V 3 . 

b) Nghiệm nguyên của bất phương 
trình là X = 2 ; 3 ; 4 ... hoặc 
X = -3 ; -4... 

12. //D. Xét dấu biệt thức 

A = (b 2 + c 2 -a 2 ) 2 -4b 2 c 2 . 

14. (B) ; 15. (C) ; 16. (C) ; 17. (C). 


Ôn tập chương IV 

1. a) X > 0 ; b) ỵ > 0 ; 

c) \a\ >0 , Va e E ; 

d) ỈLL— > , Vứ > 0, b > 0. 

2 

2 . a) ứ, ò cùng dấu ; b) a y b cùng dấu ; 
c) a y b trái dấu ; d ) a y b trái dấu. 

3. (C). 

4. Gọi p là khối lượng thực của vật. Ta có 
26,35 < p < 26,45~ 

5. a) X = 1 ; b) X > 1 ; c) X < 1. 

6. HD. — + — >2. 

c a 

I. , ,, , „ _ -1-VĨ3 _ -1 + VĨ3 

II . a)/(x) < 0 <=>-—-— < X <-—— 

2 2 

/y \ — 1 — VĨ3 

/(x) > 0 <=> X <--— hoặc 

2 

„ -1 + VĨ3 

g(x) > 0 <=> X < 1 - V3 hoặc 

0 < X < 2 hoặc X > 1 + V 3 ; 

¥ 7 


CHƯƠNG V 

§ 1 . 

2. b) 43,3% ; 56,7% 

§3. 

1. 1170 giờ ; 31 cm. 

2. 6,1 điểm ; 5,2 điểm 

Điểm trung bình cộng của lớp 10A cao 
hơn, nên có thể nói học sinh của lớp 
10A có kết quả làm bài thi cao hơn. 

3. Có hai mốt là 

A#<» =700 nghìn đồng ; 

M {2) = 900 nghìn dồng. 

4. Số trung vị M e = 720 nghìn đồng. 

5. 38,15 tạ/ha. 

§4. 

1. « 120 ; s « 11 giờ 
« 84 ; S Y « 9,2 cm. 

2. a) Dãy sô' liệu về điểm thi của lớp 
10C có 

X ~ 7,2 điểm ; sịa 1,3; s x a 1,13 điểm. 


166 



Dãy số liệu về điểm thi của lớp 10D có 
ỹ * 7,2 điểm ; sị * 0,8 ; 5 ^ » 0,9 điểm. 

b) Điểm số của các bài thi ở lớp 
10D đồng đều hơn. 

3. a) Nhóm cá thứ 1 có X = 1 kg ; 

nhóm cá thứ 2 có ỹ = 1 kg ; 

b) Nhóm cá thứ 1 có 5^ =0,042; 

nhóm cá thứ 2 có sị = 0,064 ; 

c) Nhóm cá thứ 1 có khối lượng đồng 
đều hơn. 

Ôn tập chương V 

3. c) X « 2 (con) ; M o = 2 (con) ; 

M e = 2 (con). 

4. e) Nhóm cá thứ 1 có X ~ 648 (gam) ; 

sị -33,2; s x - 5,76 (gam), 

Nhóm cá thứ 2 có y - 647 (gam) ; 

sị - 23,14 ; ^ - 4,81 (gam), 

Nhóm cá thứ 2 có khối lượng đồng 
đều hơn. 

5. X = 34 087 500 đồng ; 

A/, =21 045 000 đồng. 

6. a) Mốt là mẫu 1. 

7. (C) ; 8. (B) ; 9. (C) ; 10. (D) ; 11. (A). 


3. a) 10° ; b) 33°45' ; 

c)-114°35 , 30 M ; d) 42°58'19 M . 

4. a) 4,19 cm ; b) 30 cm ; c) 12,92 cm. 

7. sđ AMj = -a + k2n, k e z ; 

ry 

sđ AM 2 = 71 - a + £271, £ e z ; 


ry 

sđ AM 3 = a + 71 + k 2 n, £ e z. 

§ 2 . 

„ _3n/Ĩ7_3%/Ĩ7 

4. a) sina = ——— ; tana = —-— ; 

13 4 

4 

cota = 



b) cosa - -0,71 ; tana - 0,99 ; 
cot a X 1,01. 


_ 7 ._ 15 

c) cosa = — 7 = ; sina = , ; 

V274 V274 


cota = -—-. 
15 


d) sina = - 


1 


Vĩõ ; 


cosa = 


>/ĩõ 


; tana = 


Ị_ 

3 


5. a) a = £2ĩt, £ e z ; 

b) a = (2 £ + 1)71, £ G z ; 

71 

c) a = ~ + £tc, £ G z ; 

2 


CHƯƠNG VI 

§ 1 . 

2. a) 0,3142 rad ; b) 1,0036 rad ; 
c) -0,4363 rad ; d) -2,1948 rad. 


d) a = ^- + k 2 n y k e z ; 
2 


e) ỡf = “ + £271, £ e z ; 
2 


f) a = kn y ke z . 


167 



§ 3 . 

1. a) cos225° = --ệ- ; sin240° = --ệ- 

2 2 

cot(-15°) = -2-73 ; 

tan75° = 2+ 73 . 

. 7 71 72(1 + 73) 

ìn-= -----; 




\ 


b) sin 


12 


cos 


\ 

V 127 


71 1 72(1 + 73) 


tan 


13ti 


2. a ) ị 
2 


12 

'76 


= 2-73 . 




V 


-1 

3 J 


b) 

375+8 

15 

6 + 475 

15 


9 + 472 


c) cos (a + b) = 

sin (a-b) = 

3. a) sina sinò ; 

b) -ịcos 2 a ; 

2 

c) cosa sinò. 

5. a) sin2ứ = 0,96 ; cos2a = 0,28 ; 
tan2a « 3,43 

K v . ~ 120. 119 

b) sin2a=-— 7 ^-; cos2a = 


tan2a = 


169 
120 
119 


169 


c) sin2tf = -—; cos2 a = ^~ 

4 4 


tan2a = 


77' 


, ._2 + 7Ĩ4 _ 2-7Ĩ4 

0 . sina =-——, cos a = --— hoặc 


_ 7Ĩ4-2 

sina = -—-—, cos a = 


6 

2 + 7Ĩ4 


7. a) 1 - siru = 2sin i 


b) 1 + siru = 2sin i 


Tí X 

\Ã~2J 

í 


n X 

u 2 ) 

1 . o A^Ẩ n . n 

c) 1 + 2cosx = 4cos — +— cos — 

\6 2 ) ^6 


2 ) 


d) l-2sinx = 4cos 
8. A = tan3x. 

Ôn tập chương VI 

77 


( n 



f n 

x} 

— + — 

sin 

— 

— — 

\12 

2) 


vl2 

2) 


3. a) 


c) 


1 


b)--; 


275 


d) 


1 


7Ĩ5 


4. a) tạn z ơ 
c) -cotơ; 

I 

5. a> -i; 

0 - 4 : 


b)2cosơ ; 
d) sinơ. 

72 

b) ~ ; 


d) 


72 


9. (D) ; 10. (B); 11. (C); 12. (D); 
13. (C) ; 14. (B). 

ÔN TẬP CUỐI NẢM 

I - Câu hỏi 

'2 2 


3. X e 




7 ’ 3 


u[5; 00) 


, 17. 

4. m > 

8 

5 ,2000 > 2 3000 


Vì 2 < 3 


3 ^ ríl _/o 3x1000 ^ /o2 \ 1000 


(2 J ) iUUU <(3^) 


168 



II - Bài tập 

1. a) [3 ; 5]. 
b)A\B = [3 ; 4], 

K\ (A\B) = (-00 ; 3) u (4 ; oo). 

„ ux 1 

2. b) m = —, x 9 = 7. 

3 

3 

3. a) ^ < m < 3. 

5 

b) s = Xj + x 2 = 4m , 

P = =9(m-l) 2 ; 

9(Xj + x 2 -4) 2 -16 xjX 2 = 0. 

13 

c) m = 1 hoặc m =-—■ 

5 

5. (x ; y ; z) = (-1 ; 2 ; -2). 


6. a)/(x) > 0 khi X € (-00 ; - 2) u (1 ; oo) 

f(x) < 0 khi X e (-2 ; 1). 

b) A(-2;0),£(l ; 6). 

c) ứ = - 2 ;è = 0 ;c = 8 ; 


. x _2 , _16 40 

hoặc a - — ; b = — ; c = —• 

9 9 9 

8 . a) tan 2 ứ ; 
b) sin 2 a. 


c) tan(x-15°)cot(x + 15°). 

9. a) 2 ; b) 9 ; c) 4. 

. 16x 

sin — 7 - - 

10 . a) -— ; b)4sin—ị^cos 2 -^- 

16sin^ 7 7 

5 

12. -5. 


169 



BẢNG TRA CỨU THUÂT NGỮ 


Thuật ngữ 


Bảng biến thiên 

36 

Bảng phân bố tần số 

111 

Bảng phân bố tần suất 

111 

Bảng phân bố tần số và tần 
suất 

111 

Bảng phân bố tần sô' 
ghép lớp 

113 

Bảng phân bố tần suất 
ghép lớp 

113 

Bảng phân bô' tần số và tần 
suất ghép lớp 

113 

Bảng xét dấu 

90 

Bất đẳng thức 

74 

Bất đẳng thức hệ quả 

74 

Bất đẳng thức tương đương 

75 

Bất phương trình ẩn X 

80 

Bất phương trình bậc hai 
một ẩn 

103 

Bất phương trình bậc nhất 
hai ẩn 

95 

Bất phương trình tương 
đương 

82 

Biến số 

32 

Biểu đồ 

115 

Biểu đồ tần số hình cột 

117 

Biểu đồ tần suất hình côt 

È 

115 

Biểu đồ hình quạt 

117 

Công thức cộng 


Công thức biến đổi tích 
thành tổng 


Công thức biến đổi tổng 
thành tích 

152 

Công thức ha bâc 

151 


Thuật ngữ 

Trang 

Công thức nhân đôi 

150 

Cung lượng giác 

134 

Điểm đầu của cung 
lượng giác 

134 

Điểm cuối của cung 
lượng giác 

134 

Điều kiên cần 

* 

6 

Điều kiện cần và đủ 

7 

Điều kiên đủ 
■ 

6 

Điều kiện của 
bất phương trình 

81 

Điều kiện của phương trình 

54 

Đoạn [a ; b\ 

17 

Đồ thi của hàm số 

* 

34 

Độ lệch chuẩn 

126 

Độ chính xác của một số 
gần đúng 

20 

Đường gấp khúc tần suất 

116 

Đường gấp khúc tần số 

117 

Đường tròn định hướng 

134 

Đường tròn lượng giác 

135 

Giá trị của hàm số/tại X 

32 

Giá trị đại diện của lóp 

116 

Giải bất phương trình 

81 

Giải hệ bất phương trình 

81 

Giải và biện luận 
phương trình 

55 

Giao (của hai tập hợp) 

13 

Giá trị lượng giác của cung 

141 


135 


7 

Hàm số 

32 

Hàm sô' bậc hai 

42 


170 




















































Thuật ngữ 


Hàm sô' bậc nhất 


Hàm số chẩn 

37 

Hàm sô cho bằng bảng 

32 

Hàm số cho bằng biểu đổ 

33 

Hàm sô cho bằng công thức 

33 

Hàm số đồng biến (tăng) 

36 

Hàm sộ hằng 

HI 

Hàm số lẻ 

37 

Hàm sô' nghịch biến (giảm) 

36 

Hàm sô' y = X 

40 

Hệ bất phương trình ẩn X 

81 

Hệ bất phương trình bậc 
nhất hai ẩn 

96 

Hệ hai phương trình bậc 
nhất hai ẩn 

64 

Hệ ba phương trình bậc 
nhất ba ẩn 

65 

Hiệu (của hai tập hợp) 

14 

Hợp (của hai tập hợp) 

14 

Khoảng ( a ; b) 

17 


7 

Mênh đề 
• 

4 

Mênh đề đảo 
• 

7 

Mệnh đề chứa biến 

4 

Mệnh đề kéo theo p => Q 

6 

Mệnh đề phủ định 

5 

Miền nghiệm của bất 
phương trình bậc nhất hai ẩn 

95 

f 

Mốt 

121 

Nghiệm của bất phương 
trình 

80 

Nghiệm của hệ phương trình 


Nghiệm của phương trình 
nhiều ẩn 

65 

Nghiệm ngoại lai 

56 

Nhi thức bâc nhất 

■ * _,--- 1 

89 


Thuật ngữ 


Nửa khoảng 

17 

Phần bù (của B trong A) 

15 

Phép biến đổi tương đương 
phương trình 

55 

Phép biến đổi tương đương 
bất phương trình 

82 

\ 

Phương Sai 


Phương trình bậc hai 

58 

Phương trình bậc nhất 
hai ẩn 

63 

Phương trình bậc nhất 

58 

Phương trình hệ quả 

56 

Phương trình ẩn X 

53 

Phương trình nhiều ẩn 

54 

Phương trình tương đương 

55 

Rađian 

136 

Sai sô' tuyệt đối 

19 

Sai sô' tương đối 

21 

SỐ trung vị 

121 

Sô' trung bình cộng 




nn *•' 

Tán sô 

m 

Tan số của lớp 

112 1 

Tần suất 

111 ; 

Tần suất của lớp 

112 1 

Tập hợp (tập) 

10 

Tập hợp bằng nhau 

12 

Tập hợp con (tập con) 

11 ! 

Tập hợp rỗng (tập rỗng) 

11 ; 

Tập xác định của hàm sổ 

32 

Tham số 

54 

Trục côsin 

141 

Trục côtang 

144 

Trục sin 

141 

1 

Trục tang 

144 : 


171 


























MỤC LỤC 


Trang 


Chương ỉ. MỆNH ĐỀ. TẬP HỢP 

§ 1. Mệnh đề.4 

§2. Tập hợp.10 

§3. Các phép toán tập hợp.13. 

§4. Các tập hợp số...16 

§5. Số gần đúng. Sai số. 19 

Ồn tập chương I.24 

Chương II. HÀM số BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI 

§1. Hàm số. 32 

§2. Hàm số y - ax + b ...39 

§3. Hàm số bậc hai.42 

Ồn tập chương II. 50 

Chương III. PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH 

§ 1. Đại cương về phương trình.53 

§2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai. 58 

§3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.63 

Òn tập chương III. 70 

Chương IV. BẤT ĐANG thức, bất phương trình 

§1. Bất đẳng thức. 74 

§2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn.80 

§3. Dấu của nhị thức bậc nhất. 89 

§4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 94 

§5. Dấu của tam thức bậc hai . 100 

Ôn tập chương IV.:...106 

Chương V. THỐNG KÊ 

§1. Bảng phân bố tần số và tần suất.110 

§2. Biểu đồ. 115 

§3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt...119 

§4. Phương sai và độ lệch chuẩn.123 

Ôn tập chương V. 128 

Chương VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CỒNG THỨC LƯỢNG GIÁC 

§ 1. Cung và góc lượng giác.133 

§2. Giá trị lượng giác của một cung..141 

§3. Công thức lượng giác.149 

Ôn tập chương VI.155 

Ôn tập cuối năm.159 


172 


































HUẢN CHƯƠNG HÓ CHÍ MINH 


VUONG MIẼN KIM CUONG 
CHÃTLUƠNG QUỎC TẺ 



\ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 


1. T0ẢN HỘC 

•ĐẠI Số 10 •HÌNH HỌC 10 

2. VẬT Lí 10 

3. HOÁHỌC 10 

4. SINH HỌC 10 

5. NGỮ VÃN 10 (tập một, tập hai) 

6. LỊCH Sử 10 

7. ĐỊA LÍ 10 

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 - NÂNG CAO 


8. TIN HỌC 10 

9. CỔNG NGHỆ 10 

10. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 

11. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH 10 

12. NGOẠI NGỮ 

•TIÉNG ANH 10 •TIẾNG PHÁP 10 
• TIÉNG NGA 10 • TIẾNG TRUNG QUỐC 10 


Ban Khoa học Tự nhiên : *TOÁN HỌC (ĐẠI số 10, HÌNH HỌC 10) 

• VẬT LÍ 10 *HOÁ HỌC 10 .SINH HỌC 10 

Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn : • NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai) 

•LỊCH SỬ 10 .ĐỊA LÍ 10 

• NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 10, TIẾNG PHÁP 10, 
TIẾNG NGA 10, TIẾNG TRUNG QUỐC 10) 




I*.| 


Giá: 7.1 OOcl 






































